GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


HUỆ KHẢI. Thế danh Lê Anh Dũng. Chào đời tại Chợ Mới, An 
Giang. Dạy học. Viết văn. Nghiên cứu tôn giáo. Bút danh: Dũ Lan LÊ 
ANH DŨNG, NGHÊ DŨ LAN, LÊ KHANG THÌN... Chủ biên giai phẩm 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN (2012, 2013, ấn tống mỗi quý). 


ĐÃ IN TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
CHUNG TAY ẤN TỐNG KINH SÁCH ĐẠI ĐẠO: 


NHỚ ĐẠT LINH (chủ biên, 2008, 2009) e TÌM HIỂU KINH SÁM HỐI 
(viết chung với Thanh Căn, 2009, 2010, 2011) se HÀNH TRẠNG TIỀN 
BỐI CA0 TRIỀU PHÁT (viết chung với Cao Bạch Liên, 2010, 2012) s 
CUỘC Đời ĐỨC KHỔNG TỬ (truyện tranh, viết chung với Lê Anh Minh, 
2013). 


HUỆ KHẢI VĂN TẬP (án tống) 


ĐẤT NAM KỲ — TIỀN ĐỀ VĂN HÓA MỞ ĐẠO CAO ĐÀI (Cochinchina as 
a Cultural Precondition for the Foundation o‡ Caodaism, In lân hai, 
2008) s ĐẤT NAM KỲ -— TIỀN ĐỀ PHÁP LÝ MỞ ĐẠO CAO ĐÀI 
(Cochimchma as a Legal Precondition ƒor the Foundalion oƒ 
Caodaisn / La Cochinchine — le Préalable Juridique pour la 
Fondation du Caodaïsme, 2008) se NGÔ VĂN CHIÊU - NGƯỜI MÔN ĐỆ 
CAO ĐÀI ĐẦU TIÊN (Ngó Văn Chiêu — the First Caodai Disciple, 
2008, 2009) e LUẬT NHÂN QUÁ THE0 GIÁ0 LÝ CA0 ĐÀI (2008) e LỒNG 
C0N TIN ĐẤNG CA0 ĐÀI (2008) se KINH CỨU KHỔ TR0NG ĐẠO CA0 ĐÀI 
(2009) e TÌM HIỂU NGỌC H0ÀNG THIÊN TÔN BỬU CÁ0 (2009, 2010) s 
TAM GIÁO VIỆT NAM — TIỀN ĐỀ TƯ TƯỞNG MỬ ĐẠO CAO ĐÀI (7% 
Three Teachings oƒ Vietnam as an ldeological Precondition ƒor the 
Foundation øƒ Caodaism, 2010) s MỘT DÒNG BÁT NHÃ (2010) s GIẢI 
MÃ TRUYỆN TÂY DU (1993, 1995, 2000, 2001, 2003, 2005, 2010, 
2011, 2013) s TÌM HIỂU HAI BÀI TIÊN THIÊN KHÍ HÓA VÀ QUẾ 
HƯƠNG NỘI ĐIỆN (2011, 2012) e NHỊP CẦU TƯƠNG TRI (201 1) se ĐỌC 
LẠI THẤT CHÂN NHÂN QUẢ (2011, 2013) s ĐIỂM TỰA TÂM LINH 
(2011, 2012) se NGƯỜI ĐẠO CA0 ĐÀI LÀM QUEN PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU (2011) s MỘT GÓC NHÌN VĂN HÓA CA0 ĐÀI (2011) s 
C0N ĐƯỜNG HẠNH PHÚC (2011) e TU CỨU CỬU HUYỀN THẤT TỔ 
(2012, 2013) s CẤM ĐẠO CAO ĐÀI Ở TRUNG KỲ 1928-1950 / 
Caodaism under Persecufion in Central Vietnam 1928-1950 (2012) s 
BẮC CẦU TÂM LINH (2012) s HÒA ĐIỆU LIÊN TÔN (2012) s QUAN 
THÁNH XƯA VÀ NAY (1995, 2012) 


Huệ Khải Lê Anh Dũng giữ bản quyền — All Rights Reserved © 2013 


HUỆ KHẢI 
(Dũ Lan LÊ ANH DŨNG) 


Giải Mã 
Truyện Tây Du 


Bản ïn mới có sửa chữa 0à tăng bổ 
0ới sự cộng tác của 


LÊ ANH MINH 


NXB TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN 
Ân tống lần thứ hai e 08/2013 





%1 
` á c¬) 


Nhà xuất bản TAM GIÁO ĐÔNG NGUYÊN 
cùng quỷ Vị Mạnh T; hưởng Quán tại hải ngoại 
ân tông lán thứ hai Răm Trung Nguơn 2013. 


Kỉnh nguyện hôi hướng cho quốc thải dân an, 
đạo pháp trường lưu, chánh giáo hoằng đương, 
vạn linh thức tỉnh hôi đầu, đồng đăng bỉ ngạn. 


ĐÔI LỜI THA THIẾT 


Quý vị vui lòng KHÔNG photocopy, KHÔNG mua bán bất 
kỳ kinh sách nào do Nhà xuất bản TAM GIÁO ĐỒNG 
NGUYÊN thực hiện. Trân trọng kính mời Quý vị liên hệ với 
chúng tôi đề thỉnh các ấn phẩm chánh thức (kính biếu). 

Kinh sách được ấn tống để kính biếu rộng rãi là nhờ có 
biết bao tắm lòng vàng của hàng hàng lớp lớp đạo tâm gần xa 
gởi găm. Để không phụ lòng các bậc Mạnh Thường Quân ấy, 
xin Quý vị trân trọng giữ gìn kinh sách để truyền trao cho 
đúng người thật tâm tìm tu, học đạo. Chúng tôi chân thành 
biết ơn sự thấu hiểu, đồng cảm, và hợp tác chặt chẽ của Quý 
VỊ. 


Nxb Tam Giáo Đồng Nguyên 


Huệ Khải 5 


Mục Lục 
GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


CHÍ-O: LáUTf 1b iAta6i vua taSAg 6uatdiibiosS 66k s66 61030 isciin Sản 6 
DẠV GIỚI NHƯ LÍ -subnsituspsba601ả3x8pasbiabsbaseajwalbsaa 10 
Về Các Kỷ Hiệu Rải Rác Trong Sách .......................---- 2s: 14 
1„Đương:.Lanö! Anh lỗ A1 sec: sa4669460050 4aã2x4e8llded5x6 16 
2. Trăng Sao Cửa Động Đá Đầu Non .........................------- 32 
3. Ngứn CHÓ .Ï tOHỠ TÔ áusix100002060400 012 00aa0 1064041125048 4I 
4. Núi Cao Chi Mấy Núi Ơi! ................................-----ccccccce. 55 
: VaẲi;:Nafff CHỢ (Mã CHITT se 91050ixdd6oa4tsabdsind ó6 
6. Bốn Biển Không Yên Cơn Lửa Trẻ ................................ 78 
ý: SAU Báy MƯỜI Đã se xii06yi40a2244650041600køá1462ys6 S6 
5. No V Bên Â Visa 0t bai Maekbti20/051586 96 
0, RIối Tống: Cháy? TẠI 5ss6uistias/Aniasxeaglsesoidses 107 


PHỤ LỤC & TĂNG Bổ 


[:ET HA xaoskssEnataLesasdBeoanbstvbilaebeineAtaESbdisl 119 
2:1 THực Đối ĐI U s64 1202461006040 :ãssse 124 
3. Lý Chí Thường 7zưởờng Xuân Chân Nhân Tây Du Ký... 132 
4. Tây Du Ký Có Bài Lão Tôn Phật Không? ..................... 141 
5. Đường Tăng Thỉnh Kinh: Hư Cấu Và Lịch Sử ............. 147 
6. Hầu Vương Được Hư Cầu Như Thế Nào? .................... 163 


Sách Tham Khảo Chọn LỌC. ..................................... << << <<< 169 


6 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Cao Cảm 


Văn dĩ tải Đạo. Truyện Tây Du mượn chuyện thỉnh 
kinh, đấu phép, bắt yêu để chở chuyên đạo lý giải thoát 
của Thánh Hiền, Tiên Phật. Nói ngay như vậy là để lập tức 
xác định rằng siêu vượt lên cốt truyện đầy những tình tiết 
ly kỳ, hấp dẫn, truyện Tây Du vốn hàm chứa nhiều ý nghĩa 
thâm thúy về đạo pháp. 

Với một căn bản về Phật học và Lão học, nhất là Thiền 
học, khi đã gẫm suy, xét kỹ truyện Tây Du, người đọc sẽ 
có dịp khám phá ra mật ngữ hình nhi thượng (esoferic) 
được che giấu tài tình, nằm ân khuất khéo léo sau những 
chương hồi gay cấn, tưởng chừng như chỉ nhằm thỏa mãn 
thị hiếu giải trí của đại chúng mà thôi. 

Thật vậy, với người đọc truyện Tây Du giữa hai hàng 
chữ, kỳ thư nảy sẽ dẫn dắt đi vào huyền nghĩa ấn áo của 
đạo học phương Đông. Nói cách khác, Tây Du Ký của Ngô 
Thừa Ân cần được một lần khơi mở, đề thử khám phá. 

Thoạt đầu, căn cứ theo bộ tiểu thuyết mười tập của các 
dịch giả Như Sơn, Mai Xuân Hải, Phương Oanh (Nxb Văn 
Học, Hà Nội, in từ năm 1982 đến năm 1988), Giải Mã 
Truyện Tây Du hình thành và được đăng dần trên tập san 
Văn Hóa & Đời Sống (Nguyễn Quang Thọ thực hiện) từ 
tháng 9-1991 đến tháng 4-1992, tổng cộng gồm chín bài: 
@® Đường Tăng! Anh Là Ai? @ Trăng Sao Cửa Động Đá 
Đầu Non; @® Ngọn Gió Trong Lò; ® Núi Cao Chỉ Mấy 
Núi Ơi! ® Vạn Năm Chờ Quả Chín; © Bốn Biển Không 
Yên Cơn Lửa Trẻ; @® Sáu Bảy Mười Ba; ® Néo Về Bên 


Huệ Khải ⁄Z 


Ấy; ® Nổi Lòng Giấy Trắng. 

Khi Giải Mã Truyện Tây Du xuất bản lần thứ Nhất 
(1993, 144 trang), trong Phụ Lục, sách được bô sung ba 
bài: ® 74m Lập; ® Hư Thực Đôi Điểu; Trường Xuân 
Chân Nhân Tây Du Ký. 

Không kế các bài điểm sách được in lại trong Dư Âm 
Giải Mã Truyện Tây Du, đền bản 1n lần thứ Nhì (1995, 
228 trang), sách có thêm hai phụ lục khác: ® Tây Du Ký 


Có Bài Lão Tôn Phật Không? @ Nói Chuyện Trư Bát Giới 
Œ) 


Trong bản ¡in lần thứ Ba (2000, 220 trang), ngoài một ít 
sửa chữa nhỏ, nội dung sách còn tiêp tục được bô sung 
như sau: 

- Bài Nổi Lòng Giấy Trắng bỗ sung lời giải huyền nghĩa 
vì sao ở chùa Lôi Am, khi đòi Đường Tăng dâng lễ vật hai 
vị tôn giả A Nan và Ca Diệp lại bảo: “Tay trăng trao kinh 
truyền đời người sau đên chết đói mắt. ” 

- Phần P⁄„ Lục bố sung thêm hai bài: ® Đường Tăng 
Thỉnh Kinh: Hư Câu Và Lịch Sử; @ Hấu Vương Trong 
1áy Du Ký Được Hư Câu Nhự Thê Nào? 

Bản in này trong một số bài tôi cũng có thêm đôi chút 
chi tiệt. 

Từ bản in lần đầu, tới nay cuốn sách đầu tay của tôi đã 
được tái bản nhiêu lân, được chuyên sang sách nói (audio) 
do công lao rât đáng tán thán của cô Nguyên Hướng 
Dương đê phục vụ người khiêm thị (7 Viện Sách Nói 
Dành Cho Người Mù, quận 3, thuộc Hội Phụ Nữ Từ Thiện 


° Trong bản ấn tống này tôi không in Nói Chuyện Trư Bát Giới vì 
sẽ 1n lại bài này trong một hiệp tuyên khác, bàn vê mười hai con 
giáp (tức là mười hai nhân vật độc đáo) trong 7ây Du Ký. 


8 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Thành Phố). Sau đó, cả sách nói và sách điện tử (e-5books) 
lại được bạn đọc tải lên nhiêu trang web, blogs khác 
nhau.” 


Khoảng vài năm nay, nhiều độc giả trong cộng đồng 
đạo Cao Đài vẫn bày tỏ mong muốn có một bản in mới. 
Tôi vì một lý do riêng, cứ trì hoãn. Tháng 6-2008, khi 
cùng các đồng đạo khởi xướng chương trình Chung Tay 
Ấn Tổng Kinh Sách Cao Đài và đặt cơ sở tại thánh thất 
Bàu Sen (quận 5), tôi lại được quý đạo hữu ân cần nhắc 
nhở hãy sớm tái bản. 

Bấy lâu tôi thật sự quá đỗi cảm kích tắm lòng yêu mến 
mà bạn đọc và đồng đạo gần xa luôn dành cho cuốn sách 
đầu tay mỏng manh của tôi. Vâng, do cái duyên Giải Mã 
Truyện Tây Du đưa đây nên tôi hân hạnh biết thêm nhiều 
bạn hiền gần xa. 

Ngoài niềm vui thầm với cuốn sách đầu tay nảy, thâm 
tâm tôi vẫn luôn mang nặng ơn phước sâu dày do Đức Chí 
Tôn Đại Từ Phụ ban bồ. Thật vậy, nếu không nhờ tư tưởng 
đạo học Cao Đài soi dẫn từ thuở đôi mươi, nếu không 
xuyên suốt được tinh thần Tam Giáo Đồng Nguyên và nếu 
thiếu chủ trương Vạn Giáo Nhất Lý của đạo Cao Đải làm 
kim chỉ nam, thì vào năm ba mươi sáu tuổi chắc gì tôi đã 
có thể ngập tràn cảm hứng mà viết xong Giải Mã Truyện 
Tây Du trong một thời gian khá ngắn như thế? Âu đó cũng 
là nhân duyên khiến người đạo Cao Đài dễ nhận thấy bảng 
bạc trong quyên sách này những hơi hướm rất Cao Đài, 
dẫu răng cuôn sách không phải là một chuyên luận rặt 
ròng vê đạo Cao Đải. 


'“' Khi bản ấn tổng này phát hành, đương nhiên các bản Giải Mã 
Truyện Tây Du đã có trước đây (sách n, sách nói, e-books...) 
đều khác biệt khá nhiều. 


Huệ Khải 9 


Với bản â ân tống này tại Hoa Kỳ, tôi đặc biệt bày tỏ lòng 
biết ơn tất cả Quý Thiên ân chức sắc, chức việc, đạo hữu, 
đạo tâm lưỡng phái ở hải ngoại nhiều năm nay vẫn thường 
xuyên đóng góp tải lực rất đồi dào, hết lòng ủng hộ mạnh 
mẽ Chương Trình Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo do nhà 
xuất bản Tam Giáo Đồng Nguyên thực hiện. Nhờ tắm lòng 
và sự trợ duyên rất quý của cộng đồng đạo đức đang nhiệt 
thành tu học tại hải ngoại, nên đây không phải là lần đầu 
tiên sách của tôi được ¡n rất đẹp và phô biến vượt ra ngoài 
cương vực của quê hương có diễm phúc được Đức Chí 
Tôn chọn làm đất thánh mở đạo Kỳ Ba. 

Giờ đây tôi trân trọng kính đặt vào tay quý đạo hữu bản 
in mới Giải Mã Truyện Tây Du. Tôi không chỉ mong ước 
mang hiến quý bạn đọc hâm mộ truyện Tây Du niềm vui 
được thưởng thức và khám phá một danh tác văn học bắt 
hủ đời Minh, đã trải qua hơn bốn trăm năm tuổi; mà hơn 
thế nữa, tôi còn tin tưởng quý bạn đọc sẽ cùng cảm nhận 
được giữa những trang sách phảng phất đạo vị này là mênh 
mang tình cảm trọng hậu mà lớp lớp đạo tâm, đạo hữu 
Mạnh Thường Quân trong cộng đồng Cao Đải cùng gởi 
găm tắc lòng trong đó. 

Kính thành cầu nguyện Đức Chí Tôn ban ơn lành đến 
Quý vị, bửu quyến, và cửu huyền thất tổ của tất cả. 

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 


Xuân Tân Mão (2011) 
Huệ Khải 


10 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Bây GI1ờ Nhớ Lại 


Giải Mã Truyện Tây Du phát hành vào tháng 4-1993, 
đến tháng 7 cùng năm thì tuyệt bản. Độc giả tiếp tục yêu 
cầu thêm, nhưng tôi muốn bản in lần thứ hai phải tốt hơn, 
sửa chữa một vài chi tiết về nội dung, bố sung một số trang 
cho phong phú hơn, cải tiến thêm hình thức, gọi là trân 
trọng với lòng thành nhằm đáp lại tâm thịnh tình của bạn 
đọc khắp nơi đã ưu ái dảnh cho tác phâm đầu tay này. 

Không ngờ, trong lúc còn chờ thủ tục xuất bản cho hợp 
lệ, bản in lần đầu đã bị kéo lụa, bày bán với số lượng 
không ít trong khoảng hơn một năm trời. Phát hiện được 
cũng nhờ độc giả yêu mến mách giúp cho! 

Trong bản in lần thứ Hai (Hà Nội: Nxb Văn Hóa 1995), 
về phần chữ Hán, tôi nhờ bảo đệ Lê Anh Minh giúp tham 
khảo thêm bản 7ây Du Ký, do Nhạc Lộc Thư Xã ấn hành 
tại Trường Sa (Hỗ Nam, Trung Quốc, 1987); Tiên Học Từ 
Điển, của Đái Nguyên Trường, Chân Thiện Mỹ Xuất Bản 
Xã, Đài Bắc (Đài Loan, 1970); Đạo Giáo Trường Sinh 
Thuật, của Hồng Phi Mô, Chiết Giang Cô Tịch Xuất Bản 
Xã (Trung Quốc, 1992); 7Tzng Quốc Đạo Học Thông 
Điển, Ngô Phong chủ biên, Nam Hải Xuất Bản Công Ty 
(Trung Quốc, 1994), và một vài sách chữ Hán khác. 

Phụ bản minh họa có tăng thêm một ít, dựa theo bản 
Tây Du Ký băng tranh của nhà xuất bản Mỹ Thuật Hà Bắc 
(Trung Quốc, 1988). Nhiều chỗ sơ sót của bản Giải Mã 
Truyện Tây Du in năm 1993 đã được sửa chữa rất kỹ. 


Huệ Khải 1 


Kỳ tái bản quyên sách đầu tay này, tôi không khỏi nhớ 
nghĩ nhiều đến một nhân duyên đã dẫn dắt tôi vào nghề 
cầm bút. 

Tháng 6-1989, một bạn cũ từ thời sinh viên nhờ tôi về 
giúp xây dựng Ban Tu Thư - Xuất Bản cho Trung Tâm 
Cesals mới thành lập của Đại Học Kinh Tế. Qua giới thiệu 
của cháu gái bà Nguyễn Hiến Lê, tôi mời Trần Văn Chánh 
(Trần Khuyết Nghi) về làm tạp chí Phá/ Triển Kinh TẾ của 
Trường, do Ban Tu Thư - Xuất Bản Cesais thực hiện. 

Nhờ anh Chánh, cơ câu ban đầu của PÖá/ Triển Kinh TẾ 
dần dần định hình. Không muốn bỏ nghề dạy học, khoảng 
năm tháng sau tôi rút khỏi Ban Tu Thư - Xuất Bản, chỉ còn 
thỉnh thoảng viết hay dịch bài cho tạp chí của Trường, góp 
vui cùng anh em. 

Qua môi trường làm báo ở Cesais, tôi gặp Nguyễn 
Quang Thọ. Thoạt đầu, anh nhờ tôi dịch bài cho Kiến Thức 
Trẻ do anh phụ trách, ra mắt tháng 8-1990, thêm số nữa thì 
ân phâm nảy chết. Anh Thọ xoay sang làm Kiến Thức Phổ 
Thông, ra mắt tháng 12-1990, nhưng sau mấy số lại rút lui, 
chuyền qua Văn Hóa & Đời Sống, ra mắt tháng 3-1991. 

Mãi đến lúc đó, thực sự tôi chưa viết gì nhiều cho anh 
Thọ, nhưng có gợi ý anh một ít đề tài về văn hóa Trung 
Quốc, như thư pháp, hội họa, con triện... và giới thiệu anh 
mời em tôi là Lê Anh Minh cộng tác mảng nghiên cứu 
này. Minh viết cho Kiến Thức Trẻ từ số đầu tiên, rồi Kiến 
Thức Phổ Thông, và Văn Hóa & Đời Sống. Rất đều đặn. 

Qua những lần chuyện trò, Nguyễn Quang Thọ biết tôi 
quan tâm ít nhiều đến tư tưởng Tam Giáo và Cao Đải. Anh 
tỏ ra thích thú mảng văn hóa Á Đông, cứ xui tôi viết cho 
báo anh. Tôi vẫn lần lữa. 

Mùa Hè năm 1991, Đài Truyền Hình Thành Phố khởi 


12 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


chiếu bộ phim 7ây Du Ký hai mươi lăm tập của nữ đạo 
diễn Trung Quốc Dương Khiết. Một sáng Chủ Nhật giữa 
tháng 8, anh Thọ ghé nhà chơi và thuật chuyện con gái đầu 
lòng của anh, bé Thùy Dương, thỏ thẻ hỏi: “Các con thú 
trên trời sướng quá sao lại trốn xuống trần làm yêu quái 
chi cho khổ, bị Tề Thiên đánh xiếng liêng?” Anh nhờ tôi 
giải đáp giúp cháu. Tôi cười, nửa đùa nửa thật: “Cắt nghĩa 
không khó, nhưng khá dài dòng. Nếu anh muốn, tôi sẽ viết 
cho Văn Hóa & Đời Sống khoảng mười kỳ.” Anh vui vẻ 
tán thành. 

Bài viết đầu tiên là Bốn Biển Không Yên Cơn Lửa Trẻ. 
Anh Thọ chuẩn bị đi bài thì tôi đề nghị gác lại, vì nghĩ nên 
có một mở đầu theo kiểu tổng quan cho cả loạt bài. Vài 
hôm sau, Đường Tăng! Anh Là Ai? hoàn tất ngày 26-8, 
vừa kịp cho số báo tháng 9. 

Tôi đặt nhan đề chung là /,„ên Nghĩa Truyện Tây Du. 
Anh Thọ gạt phắt, sửa là Giải Mã Truyện Tây Du. Từ đó, 
liên tục trong chín tháng, tôi dân sâu vào cuộc chơi tình 
cờ. Cứ như điệp khúc, nhiều phen viết chậm trễ, anh Thọ 
cầm luôn cả xấp bản nhũ của số báo sắp ra, tới nhà hối 
thúc, bảo răng chỉ còn thiểu mỗi bài của tôi nữa thôi. Cứ 
mỗi tháng tôi phải nghĩ ra một bài. Bài này vừa giao nộp 
xong lại phải nghĩ ngay đến bài kế. Mệt cũng lắm, mà vui 
nhiêu. 

Trước khi đình bản vào tháng 01-1994, Văn Hóa & Đời 
Sống tháng 12-1991 và tháng 9-1992 đăng thêm cho tôi 
hai bài về Tam Giáo Việt Nam mà sau này được gom lại 
cùng các bài khác, in thành cuốn Con Đường Tam Giáo 
Việt Nam (Nxb Thành Phó, tháng 5-1994). Đó là sau khi 


3 Sách song ngữ Việt-Anh đã được In lại với nhan đề Tam Giáo 
Việt Nam — Tiên Đề Tư Tưởng Mở Đạo Cao Đài (The Three 
Teachings oƒ Vietnam as an ldeological Precondition ƒor the 


Huệ Khải 13 


in thử quyên biên khảo đầu tay, tôi nhìn thấy tín hiệu tốt 
và có hứng thú xuất bản. Và đó cũng nhờ làm việc chung 
với mây anh em ở tạp chí Phát Triển Kinh Tế tôi quen dần 
các công đoạn tỉ mỉ của việc xuất bản, có thể tự mình đảm 
đương phần lớn công việc, tự mình “săn sóc” được sách 
của mình. Từ nghề dạy học, tôi bước qua một lãnh vực 
mới. 

Mười chín tuổi, tôi tập tễnh khảo luận. Ngày 29-12- 
1974 Thầy Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) biên thơ khuyên: 
“Chảu cứ tiếp tục đi, phải đọc nhiêu, kinh nghiệm nhiều 
rồi viết mới hay, khoảng bốn mươi tuổi trở đi, chứ muốn 
cho sâu sắc ngay thì không được. Ngành biên khảo nhự 
vậy... ” Thây cũng cho răng phải có duyên mới viết được 
một cuốn sách, và cũng phải có duyên mới xuất bản được 
một cuốn sách. Kinh nghiệm dẫu chưa nhiều, nhưng tôi 
hoàn toàn tin tưởng lời nói ấy. 

Điều kỳ thú tôi không hè biết trước chính là các kỹ 
năng tu thư, biên khảo, xuất bản kẻ thiếu niên năm xưa 
mảy mò tự tìm hiểu với nỗi đam mê lạ lùng, thì đến khi ở 
vào hạn tuổi Đức Không Tử gọi là ri Thiên mệnh, tất cả 
những thử nghiệm ấy lại trở thành vốn quý để tôi có thê 
đầu tư vào Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách 
Cao Đài. 

Phải chăng trong đời ta chăng có ngẫu nhiên nào thật sự 
là ngẫu nhiên cả?! 


Giáng Sinh T994 
Thu Phân 2010 


Foundation oƒ Caodaism). California: Nxb Tam Giáo Đồng 
Nguyên, tháng 2 năm 2010, 222 trang. 


14 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Vê các ký hiệu rải rác trong sách 


Ký hiệu chỉ dẫn xuất xứ tham khảo được viết tắt băng 
tên tác giả, hay nhan đề tác phẩm. Kèm theo là năm xuất 
bản. Con số ở sau số năm chỉ số trang. 


Thí dụ: 

[Hồng Phi Mô 1992: 25-30] tức là: Hồng Phi Mô, Đạo 
Giáo Trưởng Sinh Thuật. Trung Quôc: Chiêt Giang Cô 
Tịch Xuât Bản Xã, 1992, tr. 25-30. 

[TDK X 1988: 156] tức là: Ngô Thừa Ân, 7ây Du Ký, tập 
X. Như Sơn, Mai Xuân Hải, và Phương Oanh dịch. Hà 
Nội: Nxb Văn Học, 1988. 

Hai trang liệt kê Sách Tham Khảo Chọn Lọc cuối sách 
có đây đủ chi tiệt vê các ký hiệu quy ước nảy. 


Huệ Khải 15 


Đường Tăng vẫn còn đang 
thỉnh kinh, dù đã thỉnh kinh 
xong rồi từ vạn cô. Vậy cuộc 
thỉnh kinh đi về phương trời 
nào viễn xứ? Nên ta thử hỏi 
lớn tiếng rằng Đường Tăng! 
Anh là ai? Cũng là ta hỏi 
chính ta đó thôi. Mỗi người 
trong chúng ta đều là 

Đường Tăng. Mỗi thời đại 
của quá khứ, hiện tại và vị lai 
đều có Đường Tăng, đều vẫn 
đã, đang, và sẽ còn tiếp tục 
thỉnh kinh. Đọc 7ây Du 
nhưng chăng phải đọc Tây Du, 
mà là đọc lại chính ta đó. 


16 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


1. Đường Tăng! Anh Là A1? 


Năm mà một 

Tây Du Ký là câu chuyện trường thiên về hành trình qua 
phương Tây thỉnh kinh của năm thầy trò: Tam Tạng, Tè 
Thiên, Bát Giới, Sa Tăng, và con ngựa trắng. 

Thông thường, người ta sơ ý, chỉ kế có bốn, quên đi con 
ngựa, nguyên lả con rồng ngọc (ngọc long), thái tử thứ ba, 
con của Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Quên kê đến 
ngựa rồng, phải chăng vì vai trò đỡ chân cho Đường Tăng 
của Ngọc Long Tam Thái Tử hình như có vẻ lu mờ? Hay 
quên kể, vì không thấy ở Tây Du Ký tản mác ân ngữ nơi 
này, rải rác ân dụ nơi kia, mà ngòi bút của Ngô Thừa Ân 
đã ung dung viết như giỡn chơi, như bông đùa, mà ý hàm 
tàng thì rất thực. Và nên hiểu chỗ thực trong cái hư của 
Tây Du Ký, nét nghiêm trang trong vẻ bốn cợt của Ngô 
Thừa Ân như thế nào? 

Tây Du Ký là truyện xuất thê gian, do đó không có dấu 
ấn của Nho Giáo, vì Nho Giáo về cơ bản là đạo nhập thế, 
thuộc phạm vi hình nhi hạ học mà ngày nay Cao Đài gọi là 
ngoại giáo công truyền.) 

Đọc 7ây Du mà bảo Ngô Thừa Ân có cái gọi là tư 
tưởng chống Trời, chống thiên tử, tức là đã quên đi ngay 
từ ban đầu câu chuyện xuất gia, thỉnh kinh vốn đã hàm ngụ 





'® Hình nhi hạ học # #s TF #; ngoại giáo công truyền ?È #4 2 1Ÿ 
(exofericism). 


Huệ Khái 17 


ý ngoại thế gian pháp.” 

Tây Du nào có chống ai đâu, vì Tây Du là câu chuyện 
ngụ ngôn, đem chuyện thỉnh kinh đê diễn bày tư tưởng 
thiên học giải thoát trong đạo Lão, đạo Phật, thuộc phạm 
vi hình nhi thượng học mà ngày nay Cao Đài gọi là nội 
giáo tâm truyền. '® 

Muốn đọc Tây Du, hiểu Ngô Thừa Ân, cần thiết biết 
đọc giữa hai hàng chữ, năm lây bôn chữ ý /ại ngôn 


ngoại." 


Như chép ở kinh Viên Giác, Phật bảo lây ngón tay chỉ 
trăng, nêu đã thấy. mặt trăng thì có thể biết rằng phương 
tiện để chỉ trăng rốt cuộc chẳng phải là mặt trăng. Trang 
Tử khuyên: “Có mnơm vì cả, đặng cả hãy quên nơm. Có 





°®) Ở đây, khi nói Tây Du Ký là truyện xuất thế gian, và câu chuyện 
xuất gia thỉnh kinh hàm ngụ ý ngoại thế gian pháp, thì nên hiểu 
hai chữ xuất thế theo nghĩa là một phương diện trên con đường 
tu học để hành đạo độ đời. Xuất thế để mà có đủ bản lĩnh nhập 
thế, biết vượt lên cuộc đời dù vẫn lăn lóc giữa cuộc đời trần cấu. 

Pháp Bảo Đàn Kinh chép lời Lục Tô Huệ Năng dạy rằng: 
“Phật pháp tại thể gian, bất ly thể gian giác. Ly thế mịch bồ đề, 
cáp như câu thô giác. ” #È 3k E + RỊ, 2 8È +ˆ MỊ %. đề + Ấ, 
##, là +s 3 #4 5ñ. Nghĩa là, phương pháp tu của Phật nhằm 
tìm sự giác ngộ ngay trong cõi đời; nêu như rời bỏ cuộc đời mà 
tìm cầu giác ngộ, việc ấy là ảo tưởng, ví như đi tìm sừng thỏ vốn 
là thứ không có thực trong đời. 

Đạo Lão và Cao Đài cùng bảo: “Dực fu thiên đạo, tiên tu nhân 
đạo. Nhân đạo bất tu, thiên đạo viên hỹ.” # †# & ìš, #% 1# ^ 
‡. A iš 1#, & iắ ‡š &. (Muốn tu đạo giải thoát trước tiên 
hãy lo tròn đạo làm người. Không tròn đạo người thì đạo trời 
hãy còn xa xôi lắm.) 

` Hình nhi thượng học #2 # _È #*; nội giáo tâm truyền ï ‡# «> 
†Š (esotericism) 
® Ý tại ngôn ngoại & # š ?Ì (ý ở ngoài lời). 


18 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


bây vì thỏ, đặng thỏ hãy quên bây. Có lời vì ý, đặng ý hãy 
quên lời. ” 

Thế thì, vượt lên trên mọi hư câu văn chương của Tây 
Du Ký với tài hý lộng chữ nghĩa của Ngô Thừa Ân, cuộc 
thỉnh kinh của Đường Tăng thực chất là chỉ? Đường Tăng 
là ai đó? Nước Thiên Trúc với chùa Lôi Âm ở đâu? 

Sẽ là sửng sốt nếu nói rằng Đường Tăng vẫn còn đang 
thỉnh kinh dù đã thỉnh kinh xong rồi từ vạn cổ. Tê Thiên 
đã hàng phục xong thiên ma vạn quỷ, đã cởi được kim cô 
niệt đầu, đã được Phật Tổ tán thán là Đấu Chiến Thắng 
Phật ở giữa bửu điện trang nghiêm của chùa Lôi Âm, 
nhưng Tê Thiên vẫn còn đang và vẫn sẽ còn tiếp tục vất vả 
đánh nhau với yêu tỉnh ma quái. Mãi mãi cuộc chiến đấu 
vẫn chưa xong. Tẻ Thiên nào đã thành Phật? Tê Thiên nảo 
chưa thành Phật? Yêu ma nào đã quy hàng? Yêu ma nào 
còn chưa ngừng dây động phong ba? Nước Thiên Trúc với 
chùa Lôi Âm không ở về phương Tây, và cũng không phải 
là một địa danh trên bản đồ kim cổ. Vậy, cuộc thỉnh kinh 
đi về phương trời nào viễn xứ? 

Nên ta thử hỏi lớn tiếng rằng: Đường Tăng! Anh là ai? 
Câu hỏi ấy phải chăng xắc xược? Sao lại đám xưng hô với 
Đường Tăng là... Anh? Ta cứ hỏi nữa: Đường Tăng! Anh 
là ai? 

Cũng là ta hỏi chính ta đó thôi. Mỗi một người trong 
chúng ta đều là Đường Tăng. Mỗi thời đại của quá khứ, 
hiện tại và vị lai đều có Đường Tăng, đều vẫn đã, đang và 
sẽ còn tiếp tục thỉnh kinh. Cuộc thỉnh kinh chính là hành 
trình đầy trắc trở của mỗi người trong chúng ta truy tầm 
chân lý, tìm cái mà Lão Tử gượng cho là Đạo, gọi Làn là 
Xích tử chỉ tâm, Phật mệnh danh là Bồn lai điện mục, Š) v 





®' Xích tử chỉ tâm Zk Ÿ >. +; Bồn lai diện mục  #& ứ H. 


Huệ Khải 13 


Cao Đài ngày nay bảo là Nhân bản hay Thượng Để tính,” 


vốn đĩ đã sẵn tàng ấn trong mỗi con người. 


Đi về đâu để có được chân lý đó? Thiên Trúc ư? Hà xứ 
tại? Thưa rằng nước Thiên Trúc ấy nào có đâu xa và con 
đường thỉnh kinh cũng chẳng phải là hành trình từ phương 
Đông qua phương Tây diệu vợi. Vương Dương Minh bảo: 
Vũ trụ là tâm ta, tâm ta là vũ trụ./® Ngô Thừa Ân ám chỉ: 
Thiên Trúc là thân ta, thân ta là Thiên Trúc. Kinh báu chùa 
Lôi Âm là hình ảnh tượng trưng cho chân lý, nó nằm trong 
tự thân nội thể con người. Cuộc thỉnh kinh vì vậy là con 
đường quy hướng về nội tâm của mỗi người, là hành trình 
phản tỉnh nội cầu, quay lại nhìn vào chính nội thân của 
mình, tìm thấy trong chính ta cái chân lý: Người là một 
thiêng liêng tại thể, cùng với Trời đông thể linh quang."” 

Do đó phải nói rằng bộ phim Tây Du Ký hai mươi lăm 
tập của nữ đạo diễn Trung Quốc Dương Khiết đã rất tài 
tình khi nhạc mở đầu cho phim là bài hát Con đường nào 
fa đi... Con đường thỉnh kinh là đường trở về nội tâm. 
Trên con đường cô đơn đó, ta là Đường Tăng, và ta cũng 
là Tề Thiên, Sa Tăng, Bát Giới, long mã. Như vậy cuộc 
thỉnh kinh phải bắt buộc đủ bộ năm thây trò. Thiếu một là 
không được! Nhưng năm mà một: là một con người với 
năm phương diện. 


Long mã 


Con ngựa mà vua Đường cấp cho Đường Tăng bắt buộc 
phải chết đi, để đem thay bằng ngựa thần, ngựa rồng. 


® Nhân bản ^. 3; Thượng Đế tính + zÈ ‡+. 

® Vũ trụ tiện thị ngô tâm, ngô tâm tức thị vũ trụ. # 1Ÿ 1# # # 
`, đđ  EP E tt. 

#° Linh quang #Ÿ 3, (ánh sáng thiêng liêng). 


20 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Ngựa là xác thân. Ngựa thần là xác thân cương kiện. Một 
tinh thần minh mẫn trong một xác thân tráng kiện. Con 
người đi tìm chân lý, tìm Đạo, cần có xác thân vững vàng, 
khỏe mạnh. Không có ngựa tốt thì Đường Tăng không tới 
được Lôi Âm. Người mà thể xác bịnh hoạn, tinh thần ươn 
hèn thì làm sao có thể quyết tâm chiến đấu để đạt tới chân 
lý, đạt Đạo? 





5a Tăng 

Sa Tăng là tánh cần cù, nhẫn nại. Ngô Thừa Ân bắt Sa 
Tăng phải nhọc nhăn gánh hành lý là lẽ ấy. Tê Thiên mấy 
bận giận thầy, mấy phen đảo nhiệm, từng quay về Thủy 
Liêm động quê xưa; Bát Giới nào có thua, đã trăm lần 
ngàn lượt cứ lẻo nhẻo đòi chia của, rồi mạnh ai đường nấy, 
chảng về có thổ lây vợ cho xong. Chỉ riêng có Sa Tăng 
suốt cuộc hảnh trình thiên ma bách chiết, vào yêu ra quý, 
một lòng một dạ quảy hành trang tiễn tới. Không một lời 
thối lui. Không một lòng biến đổi. Sa Tăng là hình ảnh của 
tinh tấn, trì thủ, tâm bất thôi chuyển. Dù khó khăn đến đâu, 
đã quyết rồi, thì cứ đi tới. Khí giới của Sa Tăng vì thế là 
bảo trượng có đầu dẹp và bén nhọn, để mà dễ dàng găm 


Huệ Khải 21 


chặt vào, ghim chặt vào. Chí đã định rồi thì không biến 
đổi, lòng đã quyết rồi thì chăng chuyền lay. Pháp danh của 
Sa Tăng vì thế là Ngộ Tịnh ‡# 3#, tịnh để mà khắc chế cái 
động, cái chưa thanh tịnh; tịnh để mà kham nhẫn, chịu 
đựng. 
Bát Giới 

Bát Giới là tánh tham. Tham ăn, tham ngủ, tham của, 
tham sắc và tham nịnh nọt cho được lợi về mình. Khí giới 
của họ Trư vì thế phải bắt buộc là đính ba, là cào cỏ, để mà 
vơ vào cho nhiều, cho vừa lòng tham dục. Bát Giới là sự 
tập hợp những bản năng rất vật dục và tầm thường nơi con 
người. Có lẽ vì thế mà pháp danh của chảng là Ngộ Năng 


lế ñ§.. 


Tế Thiên 

Tê Thiên là trí, lý trí. Bộ phim Tây Du của nữ đạo diễn 
Trung Quốc Dương Khiết cho thấy đạo diễn đường như đã 
hiểu được vai trò quan trọng của Tê Thiên. Lý trí phải dẫn 
dắt, phải soi đường cho hành động. Thế nên, trong phim, 
luôn luôn vai Tê Thiên đều đi trước, để dẫn đầu mấy thầy 
trò. 

Lý trí ưa nổi loạn, ngang tàng phách lối, chăng chịu 
thua kém nhường nhịn ai. Cho nên Tế Thiên coi mình to 
ngang VỚI TTỜI đẻ ê Thiên Ÿ† X : Ngang bằng Trời), và 
muốn lên trời xuống biến, quậy phá đều làm được tật, 
không chút đăn đo, chẳng hè ngần ngại. Đối với Trời vẫn 
tự xưng “Lão Tôn” là tánh kiêu căng. Trước mặt Ngọc 
Hoàng vẫn nghỉnh ngang, đứng xông lưng không chịu quỳ, 
ăn nói lôi thôi bất kể tôn tỉ trật tự, đó là tượng trưng cho 
đầu óc duy lý của những người muốn phủ nhận Thượng 
Đê. 


22 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Lý trí ưa phân biện, cho nên Tế Thiên mới có con mắt 
lửa tròng vàng, nhìn một cái là thấy rõ bản chất và hiện 
tượng, biết ngay ai đúng là căn Tiên cốt Phật, ai đậy che 
dáng quỷ hình ma. Lý trí cũng thích đả phá, ưa đả kích, 
cho nên khí giới của Tẻ Thiên phải là thiết bông (gậy sắt), 
để mà đập phá. Pháp danh của Tế Thiên vì thế là Ngộ 
Không }# %, không (sunyara) đễ mà siêu vượt lên mọi đối 
đãi của thể giới sắc tướng và thế giới phi sắc tướng. 

Lý trí, tư tưởng đã suy xét, đã vận động thì ôi thôi, thiên 
biến vạn hóa. Cho nên thiết bông của Tê Thiên khi nặng 
thì nặng vô cùng, mà lúc nhẹ thì nhẹ hơn mảy lông, muốn 
to nhỏ ngắn dài tùy ý, nhét gọn lỗ tai cũng xong, thế nảo 
cũng được. Đó cũng là tư duy, ngôn ngữ, lý lễ của con 
người. Hay cũng nó. Dở cũng nó. Bóp méo, vo tròn đều 
được cả. Đó vốn là nghề của chàng. 

Lý trí vì những thuộc tính như thế nên cần thiết phải 
được uốn nắn luôn luôn cho hợp với kỷ cương, khuôn 
phép. Tê Thiên bởi vậy mà phải đội kim cô. Tuy nhiên, khi 
về tới chùa Lôi Âm, thành Phật rồi, không cần cởi, vòng 
kim cô tự lúc nào đã biến mất. Cái trí con người khi đã 
thuần dưỡng thì không cần kỷ luật nó vẫn vận động đúng. 
Giống như trẻ con mới đi học, tập viết phải có giây kẻ 
hàng đôi, đên chừng lớn lên viết giỏi rồi, giấy chẳng vạch 
hàng kẻ ô vẫn dễ dàng viết ngay ngắn. 


Cái trí của con người còn có một đặc điểm là xẹt rất lẹ, 
phóng rất nhanh, cực nhanh. Ngồi ở Sài Gòn mà có thê lan 
man nghĩ ngợi tới tận đâu đâu, như chu du năm châu dạo 
cùng bốn biển; chuyện mấy chục năm quá khứ, chớp mắt 
một cái là cả cuỗn phim dĩ vãng trường thiên vùn vụt hiện 
về. Diễn tả ý này, truyện Tây Du bảo Tê Thiên có được 
phép cân đầu vân, “môi cân đẩu vân đi được mười vạn tám 


Huệ Khải 23 


nghìn đặm”.“” Con số 108.000 đặm ngoài ý nghĩa tượng 
số học #? còn nhằm ám chỉ tốc độ khủng khiếp của tư 
tưởng con người. 

Tê Thiên còn tượng trưng cho cái ý phàm. Đặc điểm 
của nó là gì? Đức Cao Đài Thượng Đề dạy: “Ý /z¡ # 
tưởng việc vất vơ quấy quá. Mà nhứt là ý, là mối hại cho 
con người. Nó tự tưởng sự này sang sự nọ, chuyện ấy hết 
đến chuyện kia. Nó xẹt vô nhảy ra lẹ làng không chỉ ngăn 
đón nó đặng, nên mới cho nó là đứa trộm tài nghệ, xách 
n này, lấy vật nọ mà trước mắt muôn người có ai thấy. ” 

Lấy thí dụ đễ hiểu, có kẻ gặp phụ nữ xinh đẹp, liền nảy 
lòng ham muốn, ngầm đem bụng quyến luyến. Đó là đã 
lén sinh ý “ăn trộm” chút ái tình rồi. Hiểu như thế sẽ lãnh 
hội vì sao trong 7ây Du Ký Tê Thiên là tay tổ ăn trộm, 
nhiều lần trổ tài đạo tặc chiếm bửu bối của cõi trời, cõi 
người, vả cõi quỷ. Chắng hạn, mới vào Hồi thứ Năm Tè 
Thiên đã mau lẹ ăn trộm sạch đào tiên chín trong vườn 
Tây Vương Mẫu, chôm chia luôn năm bầu kim đơn của 
Thái Thượng Lão Quân ở cung Đâu Suất, và bốn hũ quỳnh 
tương trong cung Diêu Trì. Hồi thứ Hai Mươi Bốn, chính 
miệng Tẻ Thiên cũng tự khoe với Thổ Địa thành tích ăn 
trộm Ấy. 


Đường Tăng 

Đường Tăng là con người có lòng từ bị, nhân hậu, bao 
dung, có quyêt tâm tu hành vượt qua muôn vàn cám dô. 
Truyện 7ây Du chưa lột được cái đầu tranh ghê gớm của 
Đường Tăng ở Tây Lương nữ quôc và khi chàng rơi vào 


0” [TDK I 1982: 63]. 
#3 Xem bài Ngọn Gió Trong Lò. 
0® [Đại Thừa Chơn Giáo 1950: 352, 354]. 


24 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


tay yêu nữ động Tỳ Bà,°” thì bộ phim Tây Du của Trung 
Quốc đã dàn dựng rất đạt những thử thách này. Đường 
Tăng trong hai đoạn phim ấy hoàn toàn là một con người 
bằng xương băng thịt, có giới hạn mà bản thân Đường 
Tăng không thể vượt qua, nếu không được Tề Thiên giải 
cứu kịp thời. 





Tê Thiên [Henry Doré 1966: 555] 
Đường Tăng [Léon Wleger 1927: 418]. 


Đường Tăng còn có tánh phàm, u mê, nhu nhược, ba 
phải. Đọc truyện hay xem phim Tây Du ai cũng dễ thấy 
ghét chàng. Một trăm lần Tế Thiên cản: Yêu ma đấy, thầy 
chớ có cứu. Và đủ một trăm lần Đường Tăng cãi lời, cứ 
cứu, để rồi mắc nạn vương tai. Đó là nhận giặc làm con vì 
sự nhận thức của cảm tính không biết nghe theo tiếng gọi 
sáng suốt của lý trí. 


d3 [TDK VỊ 1988: 88-92, 108-109]. 


Huệ Khải 25 


Đường Tăng cứ lặp đi lặp, lại những sai lầm của mình, 
và không có sai lầm nào giống sai lầm nảo. Con người 
cũng thế, cứ đi từ sai lầm này đến sai lầm khác mà thôi, 
nếu không nghe theo lý trí, lương tâm mà chỉ biết chìu 
theo vọng tâm, tình cảm nhất thời. 

Trong các đệ tử, Đường Tăng thường cưng ai nhứt? 
Chảng vốn tỏ ra cưng Bát Giới hơn cả. Bát Giới tượng 
trưng cho các bản năng dục vọng tiềm tảng trong tâm mỗi 
người; vậy, phải chăng chính ta, ta vốn vẫn thường có xu 
hướng nhằm mắt đưa chân, phớt lờ cái lẽ đúng mà nuông 
chìu theo thói hư tật xấu của mình? 

Trong 7ây Du, luôn luôn xảy ra những mâu thuẫn có 
khi gay gắt giữa Tế Thiên và Đường Tăng, khiến cho thầy 
trò phải mây phen chia lìa, thậm chí ngay khi Tê Thiên 
mới bái Đường Tăng làm sư phụ xong mà đã vội giận dữ 
bỏ đi.) Đó cũng là cách biểu tượng hóa những đối nghịch 
giữa lý trí với tình cảm, cảm tính. 


Cà sa và tích trượng 

Đường Tăng rõ ra là lương tri, nhưng tiếng nói của 
lương tri nhiều khi quá yêu mềm trước những sức mạnh 
đối kháng. Ngoài cái lý trí (là Tề Thiên) chống đỡ, bảo vệ, 
Đường Tăng còn cần phải được trang bị thêm hai phương 
tiện hữu hiệu đề hộ thân, tự vệ. Đó là cà sa và tích trượng. 

Cà sa là áo giáp chở che, tích trượng để thêm sức cho 
đôi chân vững vảng trụ lập. Cà sa và tích trượng ấy chính 
là đạo đức chân chánh của con người. Có đạo đức, con 
người đủ khả năng tự phòng thủ, tự bảo vệ mình khỏi sa 
chân vào tội lỗi lạc lầm, tránh xa được sự trừng phạt của 
ngục hình đảy đọa. Cho nên, khi Phật Tổ Như Lai sai A 


d® ['TDK II 1982: 84]. 


26 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Nan và Ca Diếp mang áo cà sa gấm và tích trượng chín 
vòng trao cho Quan Âm Bồ Tát, đã dặn dò rằng: “7m áo 
cả sa và cây gậy này đưa cho người lấy kinh dùng. Nếu 
người ấy (...) mặc tấm áo cà sa của ta, thì thoát khỏi luân 
hồi; cầm gậy tích trượng của ta thì không bị hãm hại. ” Ð 
Và khi ở kinh thành Trường An, giải thích chỗ quý báu 
của cà sa, Quan Âm Bồ Tát cũng bảo: “Mặc tắm áo cà sa 
của ta thì không bị đắm chìm, không sa địa ngục, không 
gặp tai ương ác độc, không bị hoạn nạn sói lang. ” 23 


Trong bộ phim Tây Du hai mươi lăm tập của Trung 
Quốc, nữ đạo diễn Dương Khiết có lẽ đã hiểu tường tận ý 
nghĩa cà sa là áo giáp đạo đức hộ thân, cho nên rất tài tình 
khi dàn dựng cảnh yêu nữ động Tỳ Bả quyến rũ Đường 
Tăng sa vào sắc dục. Lúc ấy Đường Tăng như trong cơn 
mộng du, lảo đảo bước gần tới vòng tay yêu nữ đón mời, 
và mảnh cà sa đỏ rực bỗng nhẹ tênh, vuột bay khỏi thân 
Đường Tăng. Còn tắm áo, Đường Tăng còn an Ổn; áo vuột 
rơi rồi, tội lỗi mở cửa chực chờ. Đạo đức mắt đi, cái xấu 
chen vào. 

Ngày nay, Đức Cao Đài Thượng Đề gọi đạo đức là bộ 
thiết giáp ”” của người tu: “Thẩy nói trước cho các con 
biết mà giữ mình. Chung quanh các con, dầu xa dâu gần, 
Thây đã thả một lũ hồ lang ở lộn với các con. Thầy hằng 
xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con. Song, trước 
Thây đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó 
chẳng hệ thấy đặng là đạo đức của các con. Vậy ráng gìn 
giữ bộ thiết giáp ấy hoài cho tới ngày các con hội hiệp 
cùng Thây. ” €9 


#2 [TDK I 1982: 190]. 

°® [TDK II 1982: 36]. 

Ú Áo giáp bằng sắt (armour, cuirass). 

2® Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyền TL. Đàn ngày 13-3-1926. 


Huệ Khải 27 


Yêu tỉnh 

Yêu tinh quỷ quái hằng hà sa số cản đường ngăn lối 
cuộc thỉnh kinh cũng là những thói hư tật xâu của chính ta. 
Yêu tỉnh có hai loại. Có thứ là giống chỗồn cáo, rắn rít, cọp 
beo... biến thành. Hình ảnh này là ân dụ con người luôn 
luôn đương đầu với cái xấu, cái ác, các nghịch cảnh từ bên 
ngoài tác động vào bản thân. Loại yêu quái này luôn luôn 
bị Tê Thiên đập chết, không ai cứu chúng. Trên nẻo đường 
truy câu chân lý, tìm Đạo, con người phải dũng mãnh, nghị 
lực, quyết tâm san băng mọi trở lực, chướng ngại ngoại lai 
để đạt cho kỳ được cứu cánh chân lý của mình. Dứt khoát 
không khoan nhượng. 


Nhưng... lại kỳ quặc hơn, có thứ quý quái mà Tê Thiên 
vừa vung thiết bông định đập chết, thì liền có Tiên này 
Phật kia hiện ra cản lại, xin tha mạng chúng để rồi mang 
về thượng giới quản lý. Loại yêu này xét lý lịch đã rõ, vốn 
là các con thú con vật mà các vị ở cõi trời nuôi giữ, chăng 
may để sông, nên chúng lẻn xuống trần làm tinh ma quái 
quý.”” Có người xem phim hay đọc truyện Tây Du, gặp 


#Ð Theo [TDK VII 1988: 98-139], đặc biệt có một con yêu rất lạ 
đời, nguyên là tên tiểu đồng lông mày vàng (hoàng mỉ # #8) giữ 
chiếc khánh vàng của Phật Di Lặc. Thích chơi trội hơn lũ yêu 
ma khác, y lên xuống trần mạo xưng là Hoàng Mi Lão Phật, lập 
chùa Lôi Âm giả, cũng chiêu tập quý quái lớn nhỏ về giả làm la 
hán, kim cang, yết đế, bô tát... để lừa Đường Tăng vô chùa bái 
lạy thì bắt giữ. 

Đối với hành giả tu thiên, tình tiết này rất lý thú; nó cảnh giới 
người tu chân chính đừng nên vọng cầu Phật ở ngoài thân. Trong 
lúc đang công phu hành thiền mà lỡ có thấy chư phật xuất hiện 
thì hãy coi chừng đó là ma cảnh ám chướng phá hoại chánh giác 
chánh định. Đó là lý do vì sao xưa kia thiền sư Vân Môn # Ƒ† 
đã nói một câu nghe mà rởn mình: Gặp phật giết phật, gặp tô giết 


28 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


những chỗ như vậy, liên hệ gần xa rôi nhếch miệng cười: 
Tưởng sao, cũng là một kiêu xử lý nội bộ! 

Loại yêu có ô dù cỡ bự như vừa nói, chính là cái xâu, 
cái ác, cái chướng ngại cản ngăn nội tại. Chúng năm trong 
chính ta, và là một phân của ta. Giêt chúng đi là giêt ta ư? 


Một hình ảnh hai cuộc đời 

Phật bảo: Hồi đâu thị ngạn.“” Quay đầu nhìn lại sẽ 
thấy ngay bến bờ giác ngộ. Buông dao đẫm máu xuống, 
mười tám ông ăn cướp lập tức hóa ra Thập Bát La Hán. 
Con người là một hình ảnh hai cuộc đời. Trong ta là sự tồn 
tại của hai mặt đối lập lẫn nhau. Ta là Giê-su mà ta cũng là 
Lu-xi-phe chúa quỷ. Ta là Thích Ca, Lão Tử mà ta cũng 
thừa sức bày trò ngạ quỷ, giở thói súc sanh. Trong ta vừa 
có thiên đảng, niết bàn cực lạc, vừa có cả hỏa ngục, a tỳ. 





Phổ Hiển cỡi voi và Văn Thù cỡi sư tử 
[D.T. Suzuki 1960: 163, 164] 





tổ (Phùng phật sát phật, phùng tổ sát tổ. ‡Ÿ 1È ‡4 ?}, ‡£ 38 #4 
38. ) 
22 Hồi đầu thị ngạn #3 5ã & #. 


Huệ Khải 29 


Trong cuộc chiến đấu để đạt tới chân lý, con người có 
thể chuyển hóa cái ác thành cái thiện. Hôm trước còn là 
Hồng Hài Nhi hung tợn, khoái ăn thịt người thì hôm sau 
đã là Thiện Tài Đồng Tử trang nghiêm, cung kính hầu cận 
một bên Quan Âm Bồ Tát.” Bữa nọ còn làm yêu quái 
tụm bầy chận đường bắt người cướp của, ăn tươi nuốt 
sông, thì bữa nay đã thành voi thần, sư tử thánh đỡ chân 
cho Phố Hiền và Văn Thù Bồ Tát nơi cõi Phật.”° 

Tánh tham là xấu, nhưng thay vì tham cái vị kỷ đê hèn, 
biết tham làm cái vị tha ích quốc lợi dân, thì tham ấy 
Chúa, Phật cũng tham. Tánh sân giận đáng chê, nhưng 
thay vì cái giận khí huyết của lòng ty tiểu, biết giận cho cái 
bất bằng chính nghĩa, thì giận ấy Lão Đam, Không Tử 
cũng xá dài bái phục. 














| “ho, "xÙ" $£ “4t 
., /2~ **\ 2Ä MI 


=:. .ˆ^» 


Tê Thiên tróc Sơn Thần, Thổ Địa [Ngô Thừa Ân 1988] 


Phân biệt hai hạng yêu tĩnh nội tại và ngoại lai như thế, 
người đọc truyện 7ây Du thử gầm lại vì sao luôn luôn khi 
Tê Thiên gặp yêu quỷ đêu tróc Sơn Thân, Thô Địa đê truy 


 ® Xem bài Bốn Biển Không Yên Cơn Lửa Trẻ. 
2® 'TDK VIIH 1988: 173-174]. 


30 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


tầm ngọn nguồn, gốc tích con yêu ở đâu. Cho dù đang thua 
sức lũ yêu, mà một khi đã năm chắc lý lịch của chúng rồi 
thì trăm lần đánh là trăm lần thắng. Chuyển bại thành 
thắng là sau khi đã điều tra, xác minh lý lịch xong xuôi. 
Sao lạ vậy? Cái xâu, cái ác vốn muôn đường nghìn lối, 
thiên hình vạn trạng. Con người phải biết nó từ đâu tới, do 
đâu mà ra. Như thầy thuốc giỏi, trị bịnh phải biết trị tận 
gốc chứ không trị ngọn. 


Đi tìm nghịch lý 

Tây Du thoạt xem, tưởng đâu rặt chuyện nghịch lý, vô 
lý. Tại sao Tê Thiên náo loạn Thiên Cung, cõi trời nghiêng 
ngửa, vậy mà lắm phen cam đảnh thất điên bát đảo với lũ 
yêu ma? Tế Thiên không ngán Lão Tử, thế sao chắng trị 
nổi con trâu xanh của Lão Tử sống chuồng ở núi Kim 
Đâu? 

Tế Thiên tuy có con mắt lửa tròng vàng, nhìn một cái 
biết ngay chân tướng yêu ma nhưng không phải luôn luôn 
đều dễ dàng chế ngự được yêu ma. Phải lắm phen cất công 
đi tìm Phật Tiên, Bồ Tát cứu nạn. Bồ Tát và Phật Tiên 
trong Tây Du tượng trưng cho đạo đức chơn chánh. Vậy, 
phải chăng lý trí tuy có khả năng xét suy phân biện phải 
trái rạch ròi, nhưng chưa đủ mạnh mẽ? Đối với tha nhân, 
sửa chữa cái xấu, cải tạo cái ác có khi không bằng lý lẽ, 
hay sức mạnh, mà phải cảm hóa bằng đạo đức nghĩa nhân. 
Còn với chính bản thân, có những cái xấu, cái ác mà lương 
tri, lương tâm đã tự biết là xấu là ác, là không nên nhúng 
tay vào, nhưng con người lại quá yếu đuối, thường không 
đủ sức cưỡng lại nôi những ham muốn mãnh liệt, đành 
buông xuôi. Khi đó, chỉ còn có nhân nghĩa đạo đức là 
chiếc phao cuối cùng cho khách hông trần bấu víu để khỏi 


#5 'TDK V 1988: 227-247: TDK VI 1988: 5-51]. 


Huệ Khái 31 


đăm chìm trước cơn phong ba bão táp của hải hà dục vọng. 

Phật Tiên hay Thượng Đề cõi trời còn là hình ảnh biểu 
tượng của chính đại quang minh, của đại nhân quân tử. 
Yêu ma quỷ quái là phản diện, tiêu biểu cho tiểu nhân, giả 
trá, lọc lừa. Tề Thiên vốn không từng lép về với cõi trời 
mà lại nhiều phen chịu ngậm hờn cùng lũ quỷ. Trong cuộc 
đâu tranh của con người VỚI con người, từ nghìn xưa đến 
nay, SOI gương kim cô, phải chăng aI cũng thấy rằng ta 
không sợ đấu lý, đấu tranh với người biết điều, đại độ, 
chính trực, mà ta lại đều phải sợ giáp mặt cùng kẻ hẹp hòi, 
ngu dốt, chấp nê. Hai mặt trận với hai đối thủ rõ ràng khác 
biệt! 

Đọc Tây Du hóa ra không phải đọc Tây Du, mà là đọc 
lại chính ta. Ngô Thừa Ân hóa ra không phải Ngô Thừa 
Ân mà là mật ngữ siêu thoát của Lão, Phật. Ngô là họ Ngô; 
Thừa là thừa hưởng, thọ nhận; Ấn là ân sâu đức cả. Ai xưa 
kia đã thọ hưởng được cái học của Thánh Hiền mà giác 
ngộ, không nỡ đem giấu làm của báu tư riêng, nên lẫy 
cuộc văn chương, mượn trò chữ nghĩa bày truyện Tây Du? 
Thọ nhận ân Ai mả Ngô Thừa Ân muốn đáp tạ ân A1? 

Kiếp tằm đem trả nợ dâu, 

Đem lời huyền tưởng diễn câu diệu huyền. 
Ngỡ rằng ma quái thân tiên, 

Nào hay rốt lại nhãn tiễn chỉnh ta. 

Cuộc chơi sực tỉnh giang hà, 

Mực đen giấy trắng gọi là nhân duyên. 


26-8-1991 
Bồ túc 24-5-2010 


kớo (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


2. Trăng Sao Cửa Động Đá Đầu Non 


Truyện 7ây Du dựng nên một nhân vật nổi bật là Tè 
Thiên, một con khi. Diễn giải lý lịch của Tê Thiên, truyện 
kế: Tại Đông Thắng Thần Châu, có nước Ngạo Lai, núi 
Hoa Quả, trên đỉnh núi có tảng đá tiên. “Mới hôm tảng đá 
nứt đôi, sinh ra một quả trứng đá tròn, to bằng quả cấu, 
gặp gió hóa thành một con khi đá, đủ cả mặt mũi chân 
tay. ” ® Lý lịch xuất thân của Tê Thiên đơn giản như thế, 
nhưng lại là cả một hàm dụ thâm trằm! 


Tâm viên ý mã 
Đỉnh đá đơn côi 

Khi, hay tương cận với nó là vượn, theo Phật và Lão, 
tượng trưng cho tâm con người. Loài vượn, khi vốn hay 
lăng xăng, nhảy nhót, chuyền leo, không chịu ngồi yên. 
Cái tâm con người cũng lao xao, ưa tơ tưởng chuyện nảy, 
hay nhớ nhung việc nọ. Phật ví tâm người như loài khi, 
vượn nên gọi là âm viên (con vượn lòng). Bạn của tâm 
viên là ý mã (ngựa ý). Tâm ý theo nhau, tâm chạy rong, ý 
cũng chạy rong. Giữ chặt cho tâm ý ở yên, tập trung tư 
tưởng vào một chỗ, là chuyện không dễ. Sách chú quyền 
Tham Đông Khế của Ngụy Bá Dương có câu: “Tâm viên 
bất định, ý mã nan truy.” “? (Vượn lòng nhảy nhót không 
yên, ngựa ý rong ruôi theo liền khó thay.) 





(9 'TDK I 1982: 28]. 
“? „3š 2 8, & lụ 3ê lé 


Huệ Khải 33 


Người tu thiền, dù là hành giả theo pháp môn của Phật, 
Lão, hay Cao Đài, tối ky bị phóng tâm, cho nên chỗ đầu 
tiên thực hành là phải cột lại tâm ý, không được để tâm ý 
nghĩ ngợi lung tung. Do sự liên quan ấn dụ khi và ngựa 
nên mới bảy ra chuyện Hầu Vương (vua khi) lên trời giữ 
chức Bật Mã Ôn, trông coi, quản lý đản ngựa. Đoạn tả 
cách Hầu Vương săn sóc ngựa quả rất lạ đời: “Bật Mã 
ngày đêm không ngủ, trông nom ngựa trại. Ban ngày còn 
chơi đùa, ban đêm chăm chỉ giữ gìn. Ngựa ngủ, đánh thức 
cho ăn cỏ; ngựa lông, nhối lại trong chuồng. ” 8 

Cái tâm cái ý lúc con người thức hay chạy rong, lúc con 
người ngủ vẫn chạy rong. Những ức chế, dồn nén ban 
ngày chưa biến hình thành hành động, thì đợi đến đêm về, 
sẽ biến thành cơn mơ giấc mộng dẫn dắt người đi... hoang! 
Có những hành giả, ban ngày còn tỉnh táo, ý thức đè nén 
được sắc tình trước ngoại cảnh diễm kiểu; nhưng khi canh 
khuya mơ màng giấc bướm hồn hoa, thì chỉ còn là chiếc xe 
lao dốc tuột thăng, bao nhiêu “vốn liễng” cỏn con tích trữ 
được cũng đành trút bỏ một lèo trong vô thức! Cho nên 
một số thiền đường phải luôn dè chừng chuyện ngủ nghê 
mê mệt, có nơi chỉ dám nằm nghiêng, hay như một thiền 
phái Cao Đài (Chiếu Minh) chỉ dám ngủ... ngồi. Đó là lý 
do mà, theo Tây Du, muốn chăn ngựa thì phải “ñgày đêm 
không ngủ ”, và “ban đêm chăm chỉ giữ gìn `. 

Các hành giả tập thiền, dù theo Phật, Lão, hay Cao Đài, 
đều tối ky tâm trí mê muội, ngủ quên. Chứng bệnh đó 
chính là hôn trầm. Trong một số thiền đường, lúc cùng 
nhau tịnh tọa, có một người giám thị cầm gậy đứng canh, 
ai lỡ quên ngủ gà ngủ gật, lập tức quật gậy vào lưng cho 
tỉnh. Còn khi tỉnh, mà phóng tâm, đầu cứ lăng xăng hết 
chuyện nọ chuyện kia, phải ráng diệt tan niệm lự, tập trung 


2® [TDK 1 1982: 1041]. 


34 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


tư tưởng lại. Cho nên “ngựa ngủ, đánh thức cho ăn có; 
ngựa lông, nhốt lại trong chuồng. ” 

Tâm ý con người phát sinh từ đâu? Thông thường đều 
vẫn cho rằng từ cái đầu. Cái đầu là “quả trứng đá tròn”. 
Cái đầu sinh ra tư tưởng; tư tưởng không hình, không ảnh, 
không màu, không tiếng. Cho nên con khỉ (tư tưởng) sinh 
ra chỉ là nhờ “søặãp gió hóa thành ”. 

Tư tưởng có tốc độ cực nhanh, vì vậy truyện Tây Du 
mới bảo con khỉ học được phép cân đầu vân, nhảy một cái 
xa tới một trăm lẻ tám ngàn dặm.” 


Một ánh trăng khuya 
Ba sao hiu hắt 

Hầu Vương vào một ngày đẹp trời bỗng giác ngộ lẽ 
sinh tử cõi đời là vô thường, lập tức hạ quyết tâm từ bỏ 
ngôi vua ở động Thủy Liêm, lặn lội chiếc thân tầm sư học 
đạo. Câu chuyện rõ ràng mang dấu ấn của Thái Tử Cô 
Đàm (Gaufam4) lìa bỏ hoàng cung của dòng họ Thích Ca 
(Sakya), đơn độc dẫn mình tìm cầu giải thoát. 

Trên đường gió bụi, Hầu Vương gặp người kiếm củi chỉ 
đường, bảo hãy đến núi Linh Đài Phương Thốn, trong núi 
ấy có động 7à Nguyệt Tam Tỉnh, và hãy cầu học đạo với 
Bê Đề Tổ Sư. Chỗn ấy tìm đâu? Hà xứ tại? 

Phương thốn 23 *† theo đạo Lão là hạ đơn điền, năm 
cách dưới rún ba đốt ngón tay. Theo phép luyện khí công, 
yoga, thiền, đây là một trong những điểm quan trọng trong 
thân thể mà phép tu nội dược (luyện nội đan, ïm/erior 
alchemy) của đạo Lão và Cao Đài đặc biệt nhân mạnh. 

Linh đài # Š theo đạo Lão là tâm. Con người phàm 
phu thì tâm phàm phu, con người thánh thiện thì có thánh 


' Xem bài Đường Tăng! Anh Là Ai? 


Huệ Khải 35 


tâm. Tâm Phật không phải tự nhiên mà có, tâm Phật cũng 
trong chỗ tâm phàm đã khơi trong gạn đục trở thành; như 
đóa sen tỉnh khiết ngát hương đã nây mầm vươn lên từ tận 
đáy sình bùn ô trược. Truyện thơ Phát Bà Chùa Hương 
của bình dân Việt Nam diễn ý này rất tuyệt vời: 

Thân thông nghìn mắt nghìn tay, 

Cũng trong một điểm Linh Đài hóa ra. 





Tà Nguyệt Tam Tĩnh động (chữ Tâm) 
Hành giả từn tâm [Giới Tử Viên 1966] 


Tả nguyệt là trăng khuyết (lưỡi lim). Tam tỉnh là ba 
ngôi sao. Truyện Kiều có câu: “Mộ vâng trăng khuyết ba 
sao giữa trời.” Chính thực đây là cách chiết tự chữ Tâm 
z>. Do tâm mà thành Phật, đắc đạo, cho nên đạo Lão có 
bài thơ cổ rằng: 

Tam điểm như tỉnh tượng, =bduš 3 
Hoành câu tựa nguyệt tà. Tất #J 41 H #† 
Phi mao tùng thử đắc, 3š 4, w đi 
Tác Phật diệc do tha. T£ ?2 7R dị lb, 


36 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


(Ba điểm tượng hình sao, 
Móc câu như trăng khuyết. 
Thú cầm theo đây đắc, 
Phật cũng đó mà ra.) 

Hóa ra con đường cầu đạo của Hầu Vương là con 
đường hướng nội, trở vào tâm, tu thiền. Đạo Lão và Cao 
Đài gọi là con đường phản tỉnh nội cầu, phản bốn hoàn 
nguyên. 


ữn thầy như núi Thái 
Sao gởi gió ngàn bay? 

Không thây đó mày làm nên. Hầu Vương còn phải bái 
sư, tôn Bồ Đề Tổ Sư làm thầy. Bổ để # ‡# hay bodhi 
(tiếng Sanskrit) là trí giác ngộ. Chỉ có người giác ngộ 
(sáng suốt) mới đáng mặt làm thầy dạy kẻ mê muội (u tối). 
Theo Phật, thầy chỉ là người giúp đỡ. Một khi trò đã giác 
ngộ rồi, cái giác đó do chính bản thân trò tự mình kiến lập, 
tạo dựng, nảo phải đâu của cải ông thầy ban trao tặng dữ. 

Lúc Hầu Vương học đạo xong rồi, chưa kịp lãnh bằng 
tốt nghiệp, liền bị thầy lập tức đuổi về. Đã đuôi lại còn răn 
đe, cắm ngặt không được hở răng nói cho thiên hạ biết 
mình là đệ tử ruột của Tổ Sư! Hầu Vương lấy lễ học trò, 
thành khẩn tạ ơn biển trời dạy dỗ, thì cũng bị thầy quyết 
liệt phủ nhận: “Ẩn nghĩa gì đâu... ” °® 

Rõ ra là ân ngữ thiền tông. Khi đã giác ngộ, đạt tới trí 
bát nhã #4 3% (prajna) thì con người đạt tới vô sư trí. 
Không có ai làm thầy ta, và ta cũng chăng dám làm thầy 
ai. Đã thế, trỗi hơn một bậc, cũng chăng còn dám khinh 
khi rẻ rũng một ai, như Thường Bắt Khinh Bồ Tát tâm tâm 


3® 'TDK 1 1982: 66]. 


Huệ Khái 37 


niệm niệm: Ai ai cũng sẽ thành Phật đó mà.°') 
Lặng lẽ một phương trời lữ thứ 
Mình riêng mình soi bóng cô liêu 

Trở lại với chuyện hỏi thăm đường của Hầu Vương. 
Truyện kê: 

“Hâu Vương nắm tay người kiếm củi, nói: 

- Thưa lão huynh, làm ơn đưa tôi đến. Nếu tốt lành, tôi 
không bao giờ quên ơn chỉ dân. 

Người kiếm củi nói: 

- Bác là người hảo hán mà không biết thông biển. Tôi 
chăng vừa nói với bác là gì, bác không hiệu 2 (...) Tôi 
còn bận kiếm củi, bác cứ đi đi!” t° 

Đạo thần tiên phải tự thân mình thực hành, không nhờ 
ai giúp. Hâu Vương phải đích thân tìm đên Tà Nguyệt 
Tam Tĩnh động. Con đường về nội tâm của hành giả là con 
đường cô đơn, lữ khách không thê trông cậy, lệ thuộc bât 
kỳ ai khác, và cũng không còn bận bịu mưu sinh, áo cơm 
ràng buộc (không còn bận kiêm củi). 


Cát bụi chân ai 
Còn đây lòng trẻ 

Những đoạn 7ây Du như dẫn trên, thoạt xem có vẻ 
dông dài, rườm rà, thừa thãi, nhưng thực ra mang đầy dấu 
ấn của thiền tông. Chẳng hạn, một đoạn khác cũng tưởng 
đâu rất lòng vòng, khi kê chuyện Bồ Đề Tổ Sư đặt họ tên 


$2 Theo kinh Pháp Hoa (phẩm 20) Đức Phật có nói tới vị bồ tát tên là 
Thường Bất Khinh '% 2 Ÿ# . Gặp ai bất kỳ ngài cũng đều thành thật 
cung kính chào hỏi. Ngài luôn bảo: Tôi chẳng đám khinh dễ quý vị, vì 
quý vị đều sẽ thành Phật. 

32 [TDK 1 1982: 43]. 


38 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


cho Hầu Vương. 

Thoạt đầu, Tổ Sư hỏi Hầu Vương có tánh gì, Hầu 
Vương đáp rằng không có tánh. Thế thì: 

“Tổ Sự cười nói: Ngươi tuy thân thể thô lậu, nhưng 
giống loài khí ăn quả tùng. Ta và ngươi trên thân đêu lãnh 
họ tên, ý ta muốn đặt ngươi họ Hồ 3) [chiết tự: khuyển 3 
(con chó) + cổ #% (xưa) + nguyệt R (trăng)]. Chữ Hồ bỏ 
con thú [bỏ chữ khuyên] bên cạnh thì còn là cỗ nguyệt. Cô 
là già, nguyệt là âm, lão âm không thể sinh hóa dưỡng dục 
được. Nên ta đặt họ ngươi là Tôn 3§ [chiết tự: khuyển 3 + 
tử *ˆ + hệ 8] mới tối. Chữ Tôn bỏ con thú [bò chữ 
khuyến] bên cạnh thì còn là từ hệ. Tử là con trai, hệ là trẻ 
sơ sinh, quả là hợp với bản chất trẻ thơ. Vậy ta đặt cho 
ngươi là họ Tôn nghe. ” 3) 


%3 Bản dịch của Lê Anh Minh, căn cứ theo [TDK 1987: §]. 
Nguyên văn chữ Hán: “Tổ Sư điếu đạo: NỀ thân khu tuy thị bỉ 
lậu, khước tượng cá thực tùng quả đích hỗ tôn. Ngã dữ HỄ tựu 
thân thượng thủ cá tính thị, ý tư giáo nề tính Hồ. Hồ tự khử liễu 
cá thú bàng, nãi thị cá cô nguyệt. Cô giả lão đã, nguyệt giả âm 
dã, lão âm bất năng hóa dục. Giáo nễ tính Tôn đảo hảo. Tôn ự 
khứ liễu thú bàng, nãi thị cá từ hệ. Tử giá nhỉ nam đã, hệ giả 
anh tế dã, chỉnh hợp anh nhỉ chỉ bốn luận. Giáo nễ tính Tôn 
bãi. ” 

So với bản dịch [TDK I 1982: 48], những người dịch đã cắt bỏ sáu 
mươi bốn chữ trong nguyên tác (từ “Nể thân khu tuy thị bỉ lậu ” đến 

“Giáo nễ tỉnh Tôn đảo hảo ”). Thật đáng tiếc, vì đó là một đoạn rất hay 
liên quan đến quan niệm âm dương và Dịch lý trong thuật luyện nội 
đan, tức thiên, của đạo Lão. 


Huệ Khải 39 














Tổ Sư đặt tên cho Hậu Vương [Ngô Thừa Ân 1988] 


Một trò chơi chữ lý thú! Chữ Hán, /ánh (tính) 3+ nghĩa 
là họ; nhưng theo Phật, ánh (tính) ‡ Èt còn có nghĩa là bản 
thể, là phần trường tồn bắt biến nơi con người. Nhờ đó mà 
con người dù xâu xa vẫn có thể tương lai tu thành Phật 
được. Và tu Phật là cốt đạt tới chỗ minh tâm kiến tánh, 
theo Nho là zốn tâm dưỡng tánh, theo Lão là t tâm luyện 
tánh. 

Đặt cho tánh là 7ôn, rồi giải chi li ra thành rẻ nhỏ, 
truyện 7y Du đã đưa ra một vấn đề trọng tâm của đạo 
Lão. Muốn tu hành đạt đạo, con người phải có được cái 
tâm hồn nhiên của trẻ mới đẻ (xích # chỉ tâm). Cũng vậy, 
Tân Uóc chép lời Chúa Giê-su khuyên môn đệ hãy giữ 
tâm hồn như con trẻ thì mới vào được thiên đảng nước 
Chúa.” 





(19 “Qui thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không biến cải, và 


trở nên như con trẻ, thì hẳn chẳng được vào nước trời đâu.— Verily, I 
Say unto you, except ye be converted and become as litle as children, 
ye shall not enter Into the kingdom of heaven.” Maihew, 18:3. The 
Gideons, 1967. 


40 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Hầu Vương có tên là Tôn Hành Giả. Hành giả i7 3 là 
người thực hành thiền. Lại có pháp danh là Ngộ Không, 
ngụ ý muốn ngộ nhập được cái Không ? (snyz/a), hành 
giả phải dọn sạch lòng như tâm con trẻ. 

Một hành giả thiền môn ngày xưa, dọc bước phong trần 
đi tìm cửa động trăng sao, như Tôn Ngộ Không hành giả, 
dấu chân cô đơn của khách lữ còn in lại lời thơ trầm trầm 
vọng vào u uẫn cõi phù vân: 


Nhất bát thiên gia phạn,  — #ˆ f #?⁄x 
Cô thân vạn lý du, jK Ý ðị Ÿ tý 


Thanh mục đồ nhân thiểu Ä R BỀ A 0 
Vấn lộ bạch vân đâu.®) lị #4 d # 5ñ 
(Một bát cơm ngàn nhà, 

Thân đơn muôn dặm xa, 

Mắt xanh nào ai có, 

Hỏi đường mây trắng qua.) 

Phải! Mây trắng ơi, con đường nảo ta đi? Câu hỏi của 
Tôn Ngộ Không hành giả sẽ vẫn còn được hỏi mãi giữa 
từng cuộc đời ai kia muốn xin được một lần trở về quê xưa 
để làm trẻ nhỏ ngôi bên thêm cũ hồn nhiên nhìn thế sự dần 
qua. 


27-8-1990] 
Bồ túc 25-5-2010 


t3) Tương truyền tác giả bài thơ này là hòa thượng Bồ Đại # ®. 


Huệ Khải 41 


3. Ngọn Có Trong Lò 


Tê Thiên sau khi thua trận, thiên binh áp giải về trời trị 
tội. Trị cách gì cũng không giết được. Thái Thượng Lão 
Quân tâu cùng Thượng Đế: “Hay là để thân mang nó về 
bỏ vào lò bát quái, đốt nó bằng thứ lửa văn vũ mà thần 
thường dùng để luyện linh đơn... ” °®® 

Lão Quân mang Tế Thiên về cung Đâu Suất, ném vào 
lò bát quái. “Nguyên lò này gôm tám cung của các quẻ: 
Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Đại Thánh 
chui ngay vào nằm dưới cung Tốn. Tôn là gió, có gió thì 
không có lửa.” (...) “Thời gian thấm thoát, chẳng mấy 
chốc đã được bốn mươi chín ngày, đủ số ngày luyện. ” ?Ð 

Câu chuyện được kể tỉ mỉ với những chỉ tiết rườm rà. 
Đây là cả một vấn đề sinh tử đối với những người muốn 
học đạo trường sinh, tu theo đạo Lão. Đoạn văn diễn tả 
một giai đoạn cơ bản của thực hành thiền hay luyện nội 
đan. Có ba chỉ tiết phải chú ý: (1) bốn mươi chín ngày; (2) 
lò bát quái; (3) cung Tốn. 


Thất thất và cửu cửu 

Tại sao 7ây Du bảo phải đợi đến bốn mươi chín ngày 
mới gọi là “đu số ngày luyện ”) Bồn mươi chín tức là /hár 
thát (7x7). Nó ám chỉ trong quá trình tu tập thiên định 
(Cao Đài gọi là tịnh luyện, công phu), có một giai đoạn 


39 ['TDK 1 1982: 165, 166]. 
3? 'TDK I 1982: 165, 166]. 


42 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


hành giả. phải giam mình trong chốn tư phòng, hoặc thiền 
thất, thiền đường (Cao Đài còn gọi là tịnh thất, tịnh 
trường), hoặc vào chón văng vẻ núi non, như mẫy ông đạo 
ở Thất Sơn dựng cốc. 


Theo đạo Phật, bốn mươi chín ngày cũng rất quan trọng 
cho linh hồn người chết. Vì sau khi hôn lìa khỏi xác, linh 
hồn chưa ra trước Diêm Đình để các phán quan xét xử. 
Thời gian tại ngoại hậu tra (bai) dài bốn mươi chín ngày, 
và linh hồn được phép đăng ký tạm trú ở một khu vực 
(cảnh giới) mà Phật Giáo gọi là aarabhava, dịch là trung 
hữu hay trung âm, trung ấm."® Đây là lúc để thân nhân 
cõi thế lo cầu siêu cho người quá có, đề linh hồn ấy tiêu tai 
giải nghiệp, ngõ hâu khi ra tòa án âm phủ sẽ dễ dàng được 
cứu rôi, được cho về cõi trên, hoặc luân hồi vào đường tốt. 
Lễ cầu siêu bảy lần bảy ngày, kế từ ngày chết. 

Ở đạo Lão và Cao Đài giai đoạn nảy kéo dải, và gọi là 
cứu cửu (9x9) tức tám mươi mốt ngày. Cho nên khi 
Đường Tăng đặt chân tới chùa Lôi Âm, Quan Âm Bồ Tát 
cộng số, thấy mới có tám mươi nạn, phải lập kế để Đường 
Tăng chịu thêm một nạn chót, cho đủ chỉ tiêu. Tây Du kể: 
“Bồ Tát xem qua quyển số một lượt, bèn truyền bảo: 
Trong đạo Phật “chín chín tắm mươi mốt mới về nguồn", 
Thánh Tăng đã chịu tăm mươi nạn, còn thiếu một nạn nữa 
mới đủ số.” 99 

Đi từ kinh đô Tràng An nước Đại Đường (đất phàm, 
con người luân hồi) đến chùa Lôi Âm nước Thiên Trúc 
(đất Phật, chân nhân giải thoát), Đường Tăng phải trải qua 
tám mươi mốt nạn và vượt qua mười vạn tám ngàn dặm 
(108.000 = 9x12.000). Ý nói rằng, quá trình tu luyện để 





8 Try„nơ hữu *P 3 ; trung âm, trung ấm ®# F$ [Soothill 1962: 
10]. 
'#?[TDK X 1988: 181]. 


Huệ Khải 43 


siêu hóa từ phàm nên thánh phải gồm những công đoạn bắt 
buộc. 

Một trăm lẻ tám ngàn dặm là bội số của 9. Cây tích 
trượng của Đường Tăng có chín vòng. Cây định ba Bát 
Giới dùng làm vũ khí có chín răng. Xâu sọ người Sa Tăng 
đeo ở cô cũng gồm chín cái. Xâu chuỗi lớn của nhà sư 
thông thường cũng gồm một trăm lẻ tám hột (9x12);® 
hoặc có khi ngăn hơn là năm mươi bốn hột (9x6), hoặc hai 
mươi bảy hột (9x3) là bội số của chín, hoặc mười bốn hột 
(7x2) là bội số của bảy. 

Giới đạo sĩ dù theo trường phái nội đơn (thiền) hay 
ngoại đơn, đều theo quá trình chín lần khô luyện nảy mà 
thuật ngữ đạo Lão gọi là cứu chuyển công thành, hay cửu 
chuyển đan thành.“” Cao Đài cũng vậy, cứu cửu là giai 
đoạn thiền (hay tịnh luyện) rất cơ bản, hành giả bước vào 
bực sơ thiền phải qua đó mới có thể chuyền lên những bực 
cao hơn, cho nên kệ sơ thiền Cao Đài có câu rằng: 

Cửu cửu công phu chẳng chỉ bên, 
Con đường tu luyện khó lòng nên... 

Cũng như đạo Phật, ở Cao Đài hành giả không quan 
trọng hóa việc cầu siêu (¿hát thất vong: lễ bôn mươi chín 
ngày) vì hành giả phải tự giải thoát cho mình bằng chứng 





4® [Soothill 1962: 438] giải thích hai chữ “số châu” như sau: “A 
rosary; f0 tell beads, which consists oƒ various numbers, 
generally 106.” 

49 [Từ Hải 1948: 607] viết: “Số châu giả, yếu đương tu mẫn nhất 
bách bát khỏa, như Kỳ nan đắc, hoặc ngũ thập tứ khỏa, hoặc nhị 
thập thất, hoặc thập tứ khỏa, diệc giai đắc dụng. ” (Chuỗi hạt 
nên đủ một trăm lẻ tám hột, nếu khó được như thế, thì hoặc năm 
mươi bốn hột, hoặc hai mươi bảy hột, hoặc mười bốn hột, đều có 
thê dùng được.) Lê Anh Minh dịch. 

42 1, 3# 2 ., 2U BE TP. 


44 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


ngộ. Cầu siêu vì thế là để cho ai còn trong ràng buộc luân 
hồi. Lễ cầu siêu của đạo Phật là /há/ /hát, thì ở Cao Đài là 
cửu cửu, cữ chín ngày cầu siêu cho người chết một lần, 
tính từ ngày chết. Cũng với quan niệm về chín từng trời, 
tín đồ Cao Đài tin rằng, cứ qua một lần cúng cửu, linh hồn 
nhẹ nghiệp hơn và thăng lên được một từng trời tương 
ứng. 

Con số 9 còn là một tượng số khá phố biến trong thiền 
nhà Phật. 

Tại sao Phật, Lão, và Cao Đài chú trọng con số 9? Và ở 
Tây Du, tại sao Đường Tăng muốn thành tựu công viên 
quả mãn phải trải qua chín lần chín tai nạn (ám chỉ là sự 
khổ luyện đớn đau của hành giả), phải vượt qua chín lần 
mười hai ngàn dặm? 

Số 9 là số thành và là số dương lớn nhất (lão đương). 
Tu luyện là chuyển âm trược (phàm phu) thành dương 
thanh (Tiên Phật), mà số 9 là số thuần dương cho nên số 9 
gắn liền với thiền đạo và thiền gia, đạo sĩ. Nhưng... nói 
như vậy thì hơi lẹ quá, nên cũng cần thử lướt sơ qua một 
chút về Dịch học, để hiểu thêm cái lò bát quái của Lão 
Quân nó tròn vuông lớn bé cỡ nào, và lò bát quái ấy đặt ở 
cung Đâu Suất hay là ở một nơi nào khác nữa. 


3 Theo [Đoàn Trung Còn 1963: 357-365], từ thuật ngữ cửu bộ 
kinh cho đến cứu trụ tâm, tổng cộng là hai mươi hai mục từ về 
số 9; trong đó liên quan đến thiền thì có: cứu thiên, cửu thứ đệ 
định, cứu trụ tâm. 

Theo [Soothill 1962: 15-20], từ thuật ngữ cửu, TỒI cửu thượng 
duyên hoặc, cho tới cửu trai nhật, tổng cộng có đến sáu mươi 
bảy mục từ về số 9; trong đó liên quan đến thiền thì có: cửu frụ 
tâm, cứu tâm luân, cứu tưởng quán, cứu thứ đệ định, cửu chúng 
đại thiên. 


Huệ Khải + 


Số 5, số 9 và cung Tốn trong Dịch 

Dịch là âm dương. Âm là chẵn; dương là lẻ. Lẻ loi nên 
gọi cơ 'T; chăn đôi nên gọi ngấu ##.“° Dịch chia mười 
con số từ I đến 10 làm hai loại, gồm: năm số dương (I1, 3, 
5, 7, 9) và năm số âm (2, 4, 6, 8, 10). 

Số 5 theo ngũ hành có vị trí nằm ở trung ương như sau: 


Số 5 được gọi là số sinh, vì nó sinh ra các số khác. 
Trong bát quái, số 5 ứng với quẻ Tốn. Tê Thiên bị hầm, bị 
ninh trong lò bát quái mà vẫn cứ sống nhăn, đó là nhờ ân 
mình trốn tại cung Tốn. Tốn là cửa sinh. Đọc truyện 
Phong Thân, hay Phong Kiểm Xuân Thu (chuyện Tôn Tẵn, 
Bàng Quyên), ai cũng nhớ người xưa đánh giặc thường lập 
trận đồ, bày cửa tử và cửa sinh. Đối phương kéo quân vô 
cửa tử thì chỉ còn có nước đại bại, mất mạng. 

Tại sao số 5 là số thành? Trong năm số l, 2, 3, 4, 5 bày 
theo ngũ hành nói trên, thử làm bốn bải toán cộng như sau: 

5+1=6; 5+2=7; 5+3-=ô8, š5+4=9 

Bốn kết quả 6, 7, 8, 9 là số thành, và 9 là số thành lớn 
nhật (ngụ ý viên mãn, hoàn hảo). Số 9 lại là tổng số của ba 
số dương: 1 + 3 + 5 = 9. Cho nên chín được gọi là số lão 


dương hay thuần dương. Mà dương là quân tử, chính nhân 
(âm là tiêu nhân, tiện nhân). Do đó ngôi vua được gọi là 


4® Vì nơấu là cặp, nên trai gái cưới nhau, được chúc lành nên 
duyên giai ngẫu. Gizi ngấu là tốt đôi. Trước kia, danh từ luật 
pháp Việt Nam gọi chồng hoặc vợ là phối ngẫu (spowse), tức là 
một người kết cặp với người khác (phối hợp, phối kết) cho đủ 
một đôi (ngẫu). 


46 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


cửu trùng (chín tầng, chín bệ), và Bà Huyện Thanh Quan 
(Trần Bắc Hành Cung Hoài Có) ngậm ngùi: 

Chín tầng sen rót rơi hương ngự, 

Năm lớp mây phong sắc áo chấu. 

Ở Trung Quốc, đời Tấn, cha con Vương Hy Chỉ (321- 
379) và Vương Hiên Chi đêu là danh gia về thư pháp, 
được tôn là Thảo Thánh Nhị Vương. Thuở nhỏ, đê mài 
mực luyện chữ, Hiên Chị đã gánh nước đô đây 18 chum 
(2x9) lớn.) 

Ở Hy Lạp, nhà triết học kiêm toán học Pythagore (580- 
497 trước Công Nguyên) cũng khám phá ra sô 9 là huyện 
diệu, nên bảo răng: C”ín là số hoàn hảo, và bình phương 
của ba (3x3 = 9), một tam hợp hòa hải trọn vẹn, rất mực 
đề huề. 9) 

Lò bát quái 

Trở lại với cái lò bát quái trên cung Đâu Suất của Lão 
Quân. Ở Á Đông có tới ba loại bát quái. Bát quái dùng đề 
ninh, hâm Tê Thiên thuộc mô-đen nào? 

Trong dân gian, trước cửa nhà thường có treo tâm bùa 
bát quái để trừ tà ma, xua yêu quỷ. Thây bói cũng có khi 
xài loại bát quái này. Nó gôm tám quẻ xêp đặt như sau (kế 
theo chiều kim đồng hồ): Cân, Cấn, Khảm, Chấn, Khôn, 
Đoöài, Ly, Tôn. Bát quái này không phải loại dùng đê hâm 
Tê Thiên. 

Theo Dịch, vua Phục Hy thời thượng cô đã nghĩ ra sơ 
đồ tiên thiên bát quái hay tiên thiên cơ ngẫu. Tiên thiên tức 


5 1A Anh Minh, “Tản Mạn Vẻ Thư Pháp”, tuần san Sài Gòn Thứ 
Bảy, sô 421, ngày 06-3-1999, tr. 30. 

6 Neuƒ est le nombre parfait en tan! que carré de trois qu 'est la 
trimié de l harmonie complète. 


Huệ Khải 47 


là lúc vừa có trời đất, vũ trụ mới hình thành. Sơ đồ của 
Phục Hy gồm vị trí tám quẻ như sau: (đi ngược chiều kim 
đồng hồ - tức là theo chiều dương) Cân, Đoài, Ly, Chấn: 
(đi xuôi chiều kim đồng hồ - tức là chiều âm) 7ốn, Khảm, 
Cán, Khôn. 


HCÀN CÀN 


2= XS 2—= ®& 


` 
di ))lt :l@) )h 
""H IiIE 


⁄ 
= =2 
Ầ À:.⁄ DÀNH vÀP 
NOHX NQH% 
Bát quái dân gian Bát quái tiên thiên 
Ly Càn 
LY NEErmrrai 
2, m m X4 mm ôm 
12 << — vờ 
«+ ` 

H TT —— —— 
šn | T— H) mm ANH 
` BH HN f HH NNH 


` ⁄ Khảm Khôn 
Ỷ» =—= “4` ChiếtKhảmđiểnLy 31331 
NÿH% Khảm Ly giao cấu 3⁄4 3# 3 :Ä 
Bát quái hậu thiên Hậu thiên trở lại tiên thiên 


Theo sơ đỗ tiên thiên bát quái, con người nguyên thủy 
còn thuân lương, tâm người tâm Phật như nhau. Phục Hy 
biểu tượng bằng quẻ Càn (dương) ở trên, quẻ Khôn (âm) ở 
dưới. Âm dương chính vị, hòa hài. 


48 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Lò bát quái của Lão Quân không đúc theo mô-đen của 
Phục Hy. Ngô Thừa An kê răng: “Nguyên lò này gôm tám 
cung của các quẻ Càn, Khảm, Cán, Chán, Tôn, Ly, Khôn, 
Đoài. ” €9 


Té ra lò bát quái của Lão Quân đúc theo hậu thiên bát 
quái hay hậu thiên cơ ngẫu, là mô-đen của Văn Vương. 
Hậu thiên là lúc trời đất, con người, vũ trụ đã không còn 
đúng tiêu chuẩn chất lượng của thời nguyên sơ khởi thủy. 
Con người gần quỷ ma, xa Tiên Phật. Tâm người tâm Phật 
đôi nẻo đôi nơi, hai phương trời cách biệt! Theo sơ đồ của 
Văn Vương, các quẻ xếp theo chiều âm (xuôi chiều kim 
đồng hồ), con người có xu hướng biến chất hơn là thăng 
hoa. 

Sơ đồ nảy cho thấy hai quẻ Càn (dương) và Khôn (âm) 
nằm lệch một bên, không chính vị. Bên dưới là quẻ Khảm 
(nước, thủy, âm) vả trên là quẻ Ly (lửa, hỏa, dương). Kinh 
Dịch, quẻ chót (quẻ 64) lẫy Ly trên hiệp Khảm dưới thành 
ra quẻ Hóa Thủy Vị Tế. Vị tế ®% 3# là chưa xong. Kết thúc 
kinh Dịch, làm thành quẻ chót, tại sao lại bày ra chuyện dở 
dang? 

HÓA THUY 
VỊ TẾ LY 


puiGiE6tii ¬ _ 
-_=—\== 
J"="W=⁄ mã =3] 
—..an.. U ”miỀmm mm 
_ " man 
` THUY HÓA 

KHAM kýrTế 


Cuối bộ Tây Du, Đường Tăng đem kinh về Trường An, 
kinh bị rớt xuông sông Thông Thiên; lúc phơi kinh ai dè 


4? 'TDK 1 1982: 165]. 


Huệ Khải 43 


lại bị mất hết mây trang chót,“®) thì lại vẫn là chuyện dở 
dang! 

Mà con người cũng là một dang dở đó thôi. Đã đành 
làm kiếp người thì cao trồi hơn vật thú, nhưng người chưa 
bằng Phật Tiên. Trên nắc thang chân-thiện-mỹ, giá trị con 
người mới ở nửa vời. Nếu tiến hóa thêm, con người sẽ 
hoàn thiện là Hiền Thánh, là Tiên Phật, là Chân Nhân. Còn 
nếu thoái hóa, người tuy bề ngoài mang hình hài thân xác 
con người xinh đẹp, sang trọng, nhưng bên trong thì tâm 
hồn đã rữa nát, ngang loài cầm thú. Ông Charles Darwin 
(1809-1882) chắc cũng đành lắc đầu than thở: Cốt khỉ 
hoàn cốt khi! 

Phép tu đạo Lão khi xưa và Cao Đài ngày nay chính là 
biến hậu thiên bát quái trở lại nguyên vị tiên thiên bát quái, 
đưa con người hư hao trở lại con người nhân bản mả cuộc 
đời tôn xưng là Phật, Chúa, Tiên, Thánh, Thân. Biến cải 
hậu thiên ra tiên thiên, trong đạo Lão và Cao Đài gọi là 
chiết Khảm điển Ly; tức là tách hào hai đương ở quẻ Khảm 
bên dưới sơ đồ hậu thiên mà đưa vào quẻ Ly ở bên trên, 
đưa hảo hai âm ở quẻ Ly xuống cho quẻ Khảm, thì Khảm 
Ly (hậu thiên) đối lại Khôn Cần (tiên thiên), âm dương trở 
lại chính vị.'” Cao Đài gọi đây là con đường phản bổn 
hoàn nguyên. Lão Giáo gọi là phục kỳ bản, phản kỳ 





® [TDK X 1988: 189]. 

Trong tu luyện (thiền) của hành giả đạo Lão và Cao Đài, giai 
đoạn hành pháp Khảm Ly trở lại Khôn Càn cũng gọi là chiết 
Khảm điền Ly Ä{ 3š 3Ä 8È hay Khảm Ly giao cấu 3š #È 3% ‡Š để 
biến Khảm Ly (hậu thiên) trở lại Khôn Càn (tiên thiên). Hành 
giả lấy nhất dương (hào hai, vạch liền) trong thận là Khảm 
(nước) kết hợp với nhát âm (hào hai, vạch đứt) trong tâm (tim) 
là Ly (lửa) để luyện đạo. 


50 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


chân.°Đ 


Lò bát quái đặt ở đâu? 

Lò bát quái trong 7ây Du như vậy là một ân ngữ, nói 
lên sự tu luyện của con người. Lò đặt ở đâu? Tại cung Đâu 
Suất chăng? Không phải thế! Lò bát quái ấy nằm trong 
thân xác con người, đặt ở chỗ mà đạo gia gọi là Đơn Điền, 
là Phương Thốn.”” Bức hình 7ẩy Tâm Thối Tàng Đồ của 
đạo Lão kèm theo đây cho thấy vị trí lò bát quái trong thân 
hành giả luyện nội đan. 











Nượ Bột - »# net 
MU HH đến 
BfiDwg E1. mang l 
XU  ẬMU — TIÚT 
gim . sử yy 
* 3 
ắ % 
Ỹ 
Nhân LẰA, 
ị” : 
JÈ 
3i ` 1b 
ñụ H.) 
MJ x 
& * 











Tẩy Tâm Thói Tàng Đô [Max Kaltenmark 1965: 161] 
Đạo Đức Tì hiện Tôn (Lão Tử) cầm bát quái hậu thiên 
(tranh thê kỷ 19) [Max Kaltenmark 1965: 161] 


6® Phản bốn hoàn nguyên & 3 ‡Š 3§ (7U); phục kỳ bản, phản kỳ 
chân {R 3, & 3 š. 
® Xem bài Trăng Sao Cửa Động Đá Đầu Non. 





Huệ Khái 51 


Lửa nào đốt lò bát quái? 

Lửa để đốt lò bát quái, theo Tây Du Ký, là “thứ lửa văn 
lửa vũ”. Văn là chỉ, vũ (võ) là chi? Thuật ngữ này có thể 
hiểu theo hai nghĩa. 

Hiểu cạn, văn ám chỉ kinh điển; phải học kinh, trì chú 
để trợ lực; vữ (võ) ám chỉ phép hành công tọa thiền, vả 
kèm một số môn ngoại công phu (physical exercises) để 
hộ trợ như Bát Đoạn Câm (tám bải luyện tập), Thập Nhị 
Cẩm Đoạn (mười hai bải luyện tập), v.v... Cho nên người 
tu thiền cũng cần văn ôn võ luyện, phải văn võ song toản. 

Trong phép đạo dẫn, lửa văn % ›k là cách thở nhè nhẹ, 
dùng khi ôn dưỡng; lửa vũ (võ) #, X cũng gọi dương hỏa 
#2 X, là cách thở mạnh mẽ, liên miên không ngừng để 
dẫn khí đi khắp nơi, áp dụng vào lúc cần nấu luyện nội 
dược, thí dụ như nấu diên ‡# (chì) ở Khảm (nước, thận) 
cho bốc lên. 

Hiểu sâu xa hơn, lửa văn lửa vũ ám chỉ việc thực hành 
công phu thiền định của hành giả, gọi đích danh là /„yện 
hóa hâu 1#. Thiền đạo Lão và thiền Cao Đài có bốn giờ 
công phu là thời Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu, trong đó hai thời Tý 
Ngọ theo Lão Giáo là để luyện hỏa hầu. Tổ sư Hy Di Trần 
Đoàn bảo: “Hỏa hấu là công phu giờ Tỷ và giờ Ngọ, hai 
thời ấy luyện tập và trì thủ không kề đêm ngày.” Š® 

Nếu hiểu lửa ở đây là lửa trong nội thân, để luyện hỏa 
hầu thì hành giả có lúc vận công nhu nhuyễn, giống như 
đốt lửa riu riu, đó là dùng lửa văn; hoặc có lúc vận công 
tích cực hơn, giống như đốt lửa cho ngọn hừng lên, đó là 
dùng lửa vũ (võ). Giống như bà nội trợ giỏi khéo nâu cơm, 
hành giả cũng phải tùy lúc mà nổi lửa cho đúng cách. 


Š” 7, Ngọ công phu thị hỏa hấu, lưỡng thời hoạt thủ vô hôn trú. 


52 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Đái Nguyên Trường viết: “Hỏa hầu như nấu cơm, lúc 
mới đốt thì nước nguội, gạo sống, vậy ất phải dùng lửa vũ 
mãnh liệt cho cơm mau chín. Nếu lửa khi chậm khi mau 
không đêu đặn, khi đốt khi ngưng thì cơm ấy sống sượng 
không đêu, vị lại không ngon. Nếu đã dùng lửa lớn (vĩ) 
nấu qua thì hãy dùng lửa văn nấu chậm. Khi cơm chín tức 
thì tắt lửa. Nếu như vẫn dùng lửa lớn như cũ ất phải lo sợ 
rằng thừa hơi nóng, bốc thẳng lên nắp nồi và cháy khét 
sinh vị đắng. Luyện đan thì vận dụng lửa văn lửa vũ cũng 
y như vậy. Như khi luyện tỉnh một trăm ngày tiểu chu thiên 
thì nên dùng lửa vũ; khi luyện khí mười tháng đại chu 
thiên thì nên dùng lửa văn. Nhưng nấu cơm là chất liệu 
hữu hình cho nên thời gian ít và dễ dàng, còn tu luyện kim 
đơn là thứ vô hình vô chất, nếu hỏa hầu không phù hợp thì 
khó thành công. Cho nên phải cầu mình sư dạy bảo, không 
để một chút xíu sai biệt nào cả. Kinh dạy luyện đơn không 
bao giờ nói sai vậy. ” €3) 


®*® [Đái Nguyên Trường 1970: 68], mục từ “văn vũ hỏa hâu”. 

“Hỏa hấu như chử phạn, sơ khởi hỏa thời thủy lãnh, mễ sinh, 
tắt dụng mãnh liệt chỉ vũ hỏa, sử kỳ} tóc thục. Nhược hoãn cấp 
bắt điều, thời thiêu thời hiết, tắc sở chử chỉ phạn, sinh ngạnh bắt 
quân, vị diệc bắt mỹ. Nhược dĩ dụng mãnh hỏa chử qua, tắc nghỉ 
dụng văn hỏa hoãn chứ, thục tức chỉ hóa. Nhự nhưng dụng 
mãnh hỏa, tắc hữu đĩnh cái phún dật chỉ ngu, cập thiêu tiêu vị 
khổ chỉ hoạn. Luyện đan văn vũ hỏa hấu chỉ vận dụng diệc 
nhiên. Như bách nhật tiểu chu thiên luyện tỉnh thời nghỉ dụng vũ 
hỏa; thập nguyệt đại chu thiên luyện khí thời nghỉ dụng văn hỏa. 
Đản phạn thị phanh chử kỳ hữu hình chỉ chất, cô thời đoản nhỉ 
đị, nãi vô hình vô chất chỉ vật, nhược hỏa hấu bắt đắc kỳ nghĩ, 
hãn hữu thành công giả. Cố tất cầu mình sư chỉ điểm, bất dung 
hào phát chỉ sai thù, đơn kinh phi hư ngôn giả. ” (Lê Anh Minh 
phiên âm và dịch nghĩa) 


Huệ Khải 33 


Tốn là gió 

Bị nấu liên tục bốn mươi chín ngày trong lò bát quái, 
nhờ Tẻ Thiên núp vào cung Tốn nên an toàn tánh mạng. 
Tốn là gió. Điều nảy ám chỉ hành giả khởi công phu phải 
dựa vào hơi thở. Điều thân (tư thế thích hợp khi ngồi 
thiền), điều tức (hô hấp đề hơi thở một vô một ra cho đúng 
cách), điều tâm (giữ cho tâm an định, không bị phóng tán 
như ngựa khi lăng xăng), đấy chính là ba công đoạn cơ 
bản của thiền gia hay hành giả. 

Đạo Lão và Cao Đài cho rằng Tam Bảo (/rimiry) gồm có 
Tinh, Khí, Thần. Khí ất theo nghĩa hẹp có thê hiểu tạm là 
hơi thở. Ở sinh mạng, khí là sự sống; hơi thở dứt đi, mạng 
sông đoạn lìa. Ở tu thiền (tịnh luyện), người ngồi thiền 
(hành giả) phải để tâm, ý vào hơi thở luân lưu nhằm cột lại 
cái tâm viên ý mã,'” đó gọi là phép lấy thần dân khí 
?È 7] ấL để trừ tạp niệm, giữ cho tâm thanh tịnh. 

Vì Khí với người tu quan trọng như thê, 
nên cũng đừng lấy làm lạ khi bước vô bửu 
điện của một thánh thất, thánh tịnh Cao Đài 
bất kỳ, đối diện với Thiên Nhãn là bàn thờ Hộ 
Pháp, thấy nơi ấy chỉ tượng trưng bằng một 
chữ Khí — chữ Nho viết thảo. 

Chữ Khí 

Tóm gọn lại, câu chuyện nấu Tê Thiên trong lò bát quái 
là ân ý gì? 

I. Tề Thiên là cái lý trí phàm phu phân biện (øhj 
nguyên). Lão Quân đòi giết Tê Thiên trong lò bát quái tức 
là dùng công phu thiền pháp để diệt cái tâm điên đảo 
(phàm tâm tử, đạo tâm sanh); lấy hơi thở (điều tức) để kềm 


®® Xem bài Trăng Sao Cửa Động Đá Đầu Non. 


54 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


lại, cột lại cái tâm viên ý mã ưa lăng xăng xạo xự. 

2. Tê Thiên nhờ núp ở cung Tốn bốn mươi chín ngày 
nên không chết, vì ở cung Tốn “có gió mà không có lửa ”. 
Bốn mươi chín ngày chưa phải là trọn vẹn quy trình hành 
pháp của thiền gia (Đường Tăng còn phải lặn lội cho tới 
một trăm lẻ tám ngàn dặm). “Có gió” tức là mới ở khởi 
đầu, dùng hơi thở (điều tức) để kềm tâm định ý... nhưng 
tâm ý vẫn còn có thể bay nhảy nếu quên chú ý vào một hơi 
thở vô, một hơi thở ra. “Không có lửa” tức là chưa đến 
giai đoạn cực kỳ quan trọng hiểm nghèo: luyện hỏa hầu.” 

3. Lò bát quái nâu kim đơn của Lão Quân chính là lò 
lửa luyện nên vàng mười; thân phàm phu huyết nhục qua 
trui luyện thành công sẽ trở nên kim thân bất hoại. Mỗi 
con người đều sẵn có trong cơ thể một lò bát quái. Đường 
Tăng là người đã chụm lửa đốt lò bát quái, mang lò ấy để 
đi ngược dòng đời thế tục, tìm về cõi Phật, thành Phật 
thành Tiên. 

Vậy thì tất cả những gì linh thiêng, mầu nhiệm đều 
không ở đâu xa. Máy Tạo Hóa huyền vi đã tàng ân trong 
chính mảnh thân nhỏ bé của mỗi con người. Quả thực, 
truyện Tây Du được kế bằng lỗi nói úp úp mở mở, nhưng 
lắng lòng thật kỹ thì nghe như đâu đó có Ngô Thừa Ân cất 
lên lời tha thiết rằng: Con người ơi, anh chính là một 
huyền nhiệm! 


30-0-1991 
Bồ túc 25-5-2010 





®®' Yoga gọi là luồng hỏa xà (kundalini), tượng hình con rắn lửa. 
Luyện thành công thì thông suốt hai mạch Nhâm, Đốc; còn 
luyện hỏng thì... tiêu, mà truyện chưởng Kim Dung và phim 
chưởng Hương Cảng gọi tên là đấu hỏa nhập ma & % A ÿŠ (lửa 
chạy đường tà). 


Huệ Khải 39 


4. Núi Cao Chi Mẫy Núi Ơi 


Tế Thiên sau khi nhảy ra khỏi lò bát quái của Lão 
Quân, như mãnh hô thoát cũi sô chuông, mặc sức vận 
dụng hêt phép thân thông tải nghệ đánh phá cung trời đên 
nỗi: 

Thiên Cung đại náo phen này, 
Thiên binh thân tướng bó tay chịu lùi. 

“Thượng Đề bèn sai ngay Du Dịch Linh Quang và Dực 
Thánh Chân Quân sang phương Tây mời Phật Tô tới bất 
yêu quái.” Gặp Phật, Tê Thiên hỏi, thì “Nhu Lai cười, 
nói: Ta là Phật A Di Đà Thích Ca Mâu Ni...” °Ẻ5 

Để ý cách xưng hô ở đây rất thâm thúy. Tại sao phải 
dùng đên bôn danh xưng: Phật Tô, Như Lai, A DI Đà, 
Thích Ca? 


Di Đà và Thích Ca 

- Phật #È (Buddha) là Đâng giác ngộ, không còn mê 
muội, sai lầm nữa, là Đắng có thể cứu vớt người khác, và 
đã tự cứu được mình. Nên, khi cõi trời cần được cứu, thì 
chỉ có Phật mới cứu được. Đúng người đúng viỆc. 

- Như Lai 3e (Tarhâgarha) nghĩa là thường trụ, bất 
biến. Kinh Kữn Cang chép rằng Phật vốn không do đâu mà 
tới; tới cũng chăng đi về đâu. Chính vì vậy, người tu thành 
Phật mà thật ra thì không có chỗ thành Phật, vì Phật vốn 
đã ở sẵn nơi tự thân con người. Phật không có ở ngoài 
người, không phải từ bên ngoài đi tới người. Như Lai là 
thật tướng. Cái gì nói ra từ Như Lai, đó là chân lý. 


59 ['TDK [ 1982: 169]. 


56 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


— A Di Đà È[ đã Fề (A1miiabha) là Phật quá khứ so với 
Thích Ca Mâu Ni ## ‡» # #, (Šãkyamumi). Đã có Di Đà 
thuyết pháp trước khi Thích Ca thuyết pháp. Vậy tại sao ở 
cửa miệng chân lý (Như Lai) lại nói điều tưởng như là sai 
chân lý: Đã là Di Đà thì Di Đà, chứ lẽ đâu vừa là Di Đà 
vừa là Thích Ca? 

Xin thưa Di Đà và Thích Ca là một. Chúng sanh với 
Phật là một. Phật đã thành từ thiên cổ và Phật sẽ thành từ 
trong nhân loại, từ trong chúng sanh mai hậu là một. Đây 
là triết lý thượng thừa của đạo lý phương Đông. Mặc dù 
nói qua tưởng như hàm hồ, ngụy biện. 

Trời và người 

Cuộc đấu lý giữa Tẻ Thiên và Phật Tổ cũng rất thú vị. 
Phật nói Thượng Đề đã tu 1.750 kiếp, mỗi kiếp 129.600 
năm, còn con khỉ “mới từ súc sinh lên làm người ” tại sao 
lại dám đòi ngang bằng Trời (Tê Thiên)! 'Š? 

Trước tiên, phải nói Ngô Thừa Ân có sơ sót ở con số 
này. Theo Phật Giáo, một kiếp (kaipa) mà gọi là tiêu kiếp 
dài 168 triệu năm, trung kiếp 336 triệu năm, đại kiếp 1.344 
triệu năm! 

Trở lại với việc Tê Thiên tranh cãi với Phật Tổ. Khi bị 
Phật mắng vì dám đòi làm Trời, Tê Thiên nói tỉnh bơ: 

„ĩ hượng Để tuy tu luyện lâu lắm, nhưng cũng không nên 
ngôi mãi ngôi ấy.” °® Lời lẽ rất phạm thượng! Phạm 
thượng mà không hề hủy báng Trời, lại rất đúng đạo lý 
nữa chứ! Đúng đến mức có lẽ Ngọc Hoàng cũng không 
giận. 

Ở đời, ông thây giỏi là người dạy ra học trò còn giỏi 
hơn thầy. Con hơn cha, nhà có phúc. Thích Ca thành Phật 


5? F'TDK I 1982: 172]. 
5# 'TDK I 1982: 172]. 


Huệ Khái 57 


rồi đâu có thèm giữ độc quyên làm Phật cho riêng Thích 
Ca. Thích Ca khuyến khích rằng mọi người đều có khả 
năng đề làm ông Phật như Thích Ca. 


xá 


Theo giáo lý Cao Đài, 
một tiêu linh quang phóng 
phát từ Thượng Đề (Đại 
Linh Quang) tiến hóa từ 
kim thạch lên thảo mộc, 
lên thú cầm, rồi con thú sẽ 
tiến hóa lên làm con 
nPƯỜI. 












Nhưng chưa đủ, người 
lại phải còn tiên hóa thêm 
đê hoàn thiện là Tiên là 





Nhơn vật tắn hóa Phật, thậm chí là Trời. 
[Đại Thừa Chơn Giáo Cho nên giáo lý Cao Đài 
1950: 306] bảo răng con người đên 


thế gian từ Trời và còn 
phải ráng tu học không 
ngừng đê sẽ tiên hóa lên 
làm Trời: 

Tu hành là học làm Trời, 

Phải đâu kiếp kiếp làm người thể gian.” 

Vì vậy, hiểu theo lý lẽ trên, có thể bạo miệng nói rằng 
khi Tê Thiên đòi đảo chánh, lăm le soán ngôi Ngọc 
Hoàng, thì Ngọc Hoàng lại vẫn yêu thương Tê Thiên hơn 
ai hết. 


Bàn tay trùm vạn dặm 


Cuộc tỉ thí giữa Tê Thiên và Phật Tổ là cuộc tỉ thí 
không cân sức. Phật Tô thách thức: “7a đánh cuộc với nhà 


5? ['TGST 1970-1971: 134]. 


58 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


ngươi, nếu nhà ngươi có tài nhảy một cân đấu vân ra khỏi 
được lòng bàn tay phải của ta, thì nhà ngươi thắng. ” t6 

Tế Thiên là trí, dù có thông minh sáng suốt đến đâu 
chăng nữa thì cũng vẫn còn trong chướng ngại của thế 
gian trí, trong hạn chế của phảm phu trí. Đó là lý do của 
nghịch lý Tây Du: chỉ cần một cân đâu vân là có thể vượt 
qua mười vạn tám ngàn dặm dễ dàng, thế mà Tê Thiên dù 
có găng đến đâu vẫn cứ phải quần quanh trong lòng bàn 
tay Phật Tô! 


Phật là Pháp Vương 3% # (Dharma Lord, Vua Pháp) 
nên bản tay của Phật năm trọn vạn pháp. Cân đâu vân là 
cái trí phàm. Tế Thiên là một pháp trong vạn pháp thì làm 
sao lọt ra khỏi bàn tay của Phật! Xét về lý, Tề Thiên chưa 
đấu thì đã thua rồi, nào phải đợi đến lúc so tài. 


Ngũ hành năm ngọn 

Khi biết mình đã thua, toan xù vụ đánh cuộc, Tể Thiên 
“vội vàng tung người nhảy vút ấi, nhưng bị ngay Phật Tổ 
lật bàn tay tím chặt lấy, mang ngay ra ngoài cửa Tây 
thiên, biến năm ngón tay thành năm quả núi: Kim, Mộc, 
Thủy, Hỏa, Thổ, gọi là núi Ngũ Hành, nhẹ nhàng đè chặt 
Đại Thánh xuống dưới. ” (69 

Bàn tay vốn có năm ngón dài ngắn không đều. Theo 
thuật đoán số mệnh qua bản tay, người ta cho rằng trong 
bàn tay có đủ cả ngũ hành: ngón cái là Kữn; ngón trỏ, 
Mộc; ngón út, 7y; ngón vô danh, Hỏa;S°2 ngón giữa, 
Thổ. 


“® ITDK 11982: 173]. 

®ĐITDK 11982: 175]. 

2 Khi cưới vợ lấy chồng, người ta đeo nhẫn vàng ở ngón vô danh 
(ngón áp út), phải chăng ngụ ý muốn lấy lửa (hỏa) để thử tuổi 
vàng, để coi hôn nhân có bền được cùng năm tháng hay không? 


Huệ Khải 39 


Mượn hình tượng bản tay năm ngón tương ứng với ngũ 
hành đề từ đó chuyền sang hình tượng ngọn núi Ngũ Hành 
nhốt Tế Thiên, quả là cả một tài tình của Ngô Thừa Ân! 
Núi Ngũ Hành là chi? Tê Thiên là chỉ? 

Theo Phật Giáo, thân con người vốn do năm yếu tố cầu 
tạo thành, gọi là ngữ đại, gồm có đất, nước, gió, lửa, và hư 
không. Mỗi người đều có ngã căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân). Mỗi căn đều có một ý thích riêng, do đó con người 
có ngñ tình: mắt thích xem cái đẹp, hấp dẫn, khêu gợi; tai 
thích nghe cái êm dịu, du dương, thích nghe nịnh hơn là 
lời nói phải; mũi thích hít mùi thơm ngon; lưỡi thích nếm 
thích ăn những gì hợp khẩu vị; thân lại thích sự hưởng thụ 
sung sướng an nhàn, v.v... Do có ngũ căn mả con người có 
năm thứ ham muốn (ngñ đục); những thứ đó cứ đè chặt 
tâm linh, tỉnh thần con người, rất khó gỡ ra. Do đó, con 
người dễ xuôi theo cái xâu cái ác mà khó vươn lên cái đẹp 
cái thiện. 

Theo Nho Giáo và Lão Giáo, con người do sự phối hợp 
của âm dương, của năm yếu tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ 
(ngũ hành) tạo nên. Thiên Lễ Vận trong sách Lễ Kỷ miêu 
tả thành phần cơ câu con người như sau: “Nhân giả, kỳ 
thiên địa chỉ đức, âm dương chỉ giao, quỷ thân chỉ hội, 
ngũ hành chỉ tú khí dã. ” “>' (Người là cái đức của trời đất, 
nơi Đặp 8Ỡ của âm dương, nơi tụ hội của thần minh, là tinh 
hoa tốt đẹp của ngũ hành hiệp lại.) Vì vậy, có mối liên hệ 
giữa thân xác (ngũ tạng) vả ngũ hành, ngũ đức, ngũ giới 
như sau: 


®° A4, #XXxbx/,lðj2x x, 8> #, ñÍ172 5 Ấ 
4. 














60 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 
Thận, á lá 
TH t ni Phổi (phế) | Tim (tâm) |Bàng quang bạ dy(ÿ vị 
, (bọng đái) | bao tử) 
Ngũ hành Mộc Kim Hóa Thủy Thổ 
Ngũ đức Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín 
Ngũ giới | Sát sanh Du đạo Tà dâm Tửu nhục | Vọng ngữ 


























Đông y xây dựng lý thuyết cũng căn cứ trên ngũ hành 
âm dương. Thuật luyện nội đan (thiền) của Lão Giáo và 
Cao Đài cũng vận dụng sự tương quan âm dương, ngũ 
hành với thân xác. 

Núi Ngũ Hành là bản tay hóa ra, bàn tay là một phần 
của thân xác, vậy núi Ngũ Hành chính là cách ám chỉ thân 
xác con người. Tê Thiên vốn dĩ thần thông mà chịu bị nhốt 
trong núi Ngũ Hành — Ngô Thừa Ân muốn nói xa nói gần 
rằng khi còn mang xác phàm nặng nề trọng trược thì chưa 
thê khai phóng cho phần thần diệu linh thiêng trong tự 
thân nội thể con người hiển lộ. Do đó, Tẻ Thiên từ cõi 
người bay đi bay về cõi Phật như đi chợ, nhưng không thê 
cõng Đường Tăng bay vù một lèo tới chùa Lôi Âm cho 
tiện, và Đường Tăng cứ phải lẽo đẽo đi qua muôn dặm 
hồng trần. 

Muốn đạt được thần thông, tự do khai phóng, muốn 
được ngang bằng Trời (Tê Thiên), bắt buộc phải cởi bỏ 
xong xác phàm. Cho nên trước khi vào đến Linh Sơn, tại 
bến Lăng Vân, lúc bước chân xuống thuyền bát nhã, 
Đường Tăng phải bỏ xác trôi sông, còn cái người đứng 
trên đò với Tiếp Dẫn Phật Tổ là một Đường Tăng khác, 
một bậc chơn nhơn đã siêu thoát. 


(6 'TDK X 1988: 162]. 


Huệ Khải 61 


Lá bùa sáu chữ 

Lại nói về việc giải cứu Tê Thiên thoát ra khỏi núi Ngũ 
Hành.'”' Ngô Thừa Ân đã cốt ý muốn răng chỉ có Tam 
Tạng (Đường Tăng) mới cứu được Tề Thiên, chỉ có Tam 
Tạng mới giúp nối Tẻ Thiên hất tung cả núi Ngũ Hành. 
Tại sao lại là và chỉ là Tam Tạng? Mà Tam Tạng có nghĩa 
gì? 

Đường Tăng thế danh là Trần Huyền Trang, pháp hiệu 
là Tam Tạng. Ngài sống đời nhà Đường nên trong kinh 
sách còn ghi phương danh đầy đủ là Đường Tam Tạng 
Pháp Sư Trần Huyền Trang. Pháp hiệu là Tam Tạng = 3, 
có nghĩa ngài thông suốt tất cả ba kho báu của nhà Phật 
(tam tạng: fripiraka). Con người muốn giải thoát luân hồi 
sanh tử, phải nương nhờ vào ba kho bảo vật này, gồm có: 

- Kinh tạng ## #Ä (sura pữaka) là các kinh, tức là giáo 
lý của Đức Phật. 

- Luận tạng 3â ð#Ä. (abhidharma pitaka) là các lời bình 
luận để giảng giải kinh Phật. “9 


- Luật tạng ## ZÄ (vinaya piaka) là giới luật, kỷ luật 
nhà Phật, phương tiện giúp con người kêm chế thói hư tật 
xấu để tu sửa thân tâm cho nên thánh thiện. 

Trong việc nhốt Tê Thiên dưới núi Ngũ Hành cũng như 
cứu Tè Thiên ra khỏi núi Ngũ Hành đều liên quan tới một 
lá bùa. Lúc đầu, khi nghe Củ Soát Linh Quan đi tuần tra 
báo cáo lại rằng Tê Thiên đã thò đầu ra khỏi núi, để cho 
Tê Thiên khỏi cục cựa làm đồ núi Ngũ Hành, Phật Tổ bèn 

“rút trong tay áo ra một tờ giấy, trên có sảu chữ vàng Úm 





65 [TDK II 1982: 72-73]. 
6 Cũng giống như ở Nho Giáo, có sự phân biệt giữa kinh và 
truyện, truyện iŸ là phần diễn giải lời kinh ##. 


62 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Ma Ni Bát Mê Hồng, đưa cho A Nan dặn mang đi dán trên 
đỉnh núi.” '6Ð 


Tại sao phải chọn đỉnh núi mà dán? Lẽ ra phải dán chỗ 
nảo kín gió mưa sương tuyết chứ? Phải chăng vì lá bùa 
này không có thể dán được chỗ nảo khác hơn là ngoài đỉnh 
núi? 

Sáu chữ vàng trên lá bùa Phật Tổ cũng gọi là lục tự 
chơn ngôn, là thần chú, là đà la ni (đharami); cũng chính là 
sáu vần (syilables) Om Mani Padme Hưưn, xuất phát từ Lạt 
Ma Giáo của Tây Tạng. Người ta tin tưởng rằng mỗi một 
âm trong sáu âm này khi phát ra đúng cách đều có một 
huyền năng siêu phảm, cứu giúp con người khỏi sa vào 
đường luân hồi làm cầm thú, thoát kiếp súc sanh.“ 

Phân tích từng âm lại có thêm nhiều ý nghĩa khác nhau, 
chăng hạn: 

- Ởm hay Aum, có nghĩa như cung kính tuân phục, và 
theo ý nghĩa này nó được hiểu tương đương như chữ Amen 
của đạo Thiên Chúa. Øz là cái tên bí nhiệm để gọi 
Thượng Đề Ba Ngôi trong đạo Bà La Môn.“” Đối với 
nhiều tu sĩ Phật Giáo, đặc biệt là Mật Tông, Øm: được 
dùng như thần chú, vả là một đề tài hay đối tượng khi 


“2 [TDK 11982: 180]. 

6<) Qm Mani Padme Hum, which is a formula oƒ Lamaistic 
branch, (...); each oƒ the six syllables having ifs own mystic 
power 0ƒ salvation from the lower paths oƒ transmmigrafion, cfc. ” 
[Soothill 1962: 344]. 

'” Thượng Đề Ba Ngôi (7rimurri) theo giáo lý Bà La Môn gồm 
có Brahma (Đẳng sáng tạo), Vishnu (Đẳng bảo tồn), Shiva (Đẳng 
hủy diệt). Theo Cao Đài, Bà La Môn (Án Độ Giáo) là Phật Giáo 
thời Nhất Kỳ Phổ Độ. Do đó, Di Lạc Chơn Kinh trong Cao Đài 
xưng Đắng sáng tạo là Brahma Phật, và Đắng hủy diệt là Shiva 
Phật. 


Huệ Khải 63 


tham thiền quán tưởng.”9 


- Mani cũng gọi Ma Ni bảo châu, ngọc quý ManlI, tượng 
trưng cho sự thánh thiện, thuân khiết, do đó Mami còn 
dùng đê tượng trưng cho Phật Thích Ca và giáo lý của 
Phật.” 


Theo Mật Tông, sáu chữ thần bí này còn ám chỉ một cái 
“huyệt” hay “khiếu” nằm ngay trong đỉnh đầu con người. 
Cho nên mới phải dán bùa trên đỉnh núi. Sáu chữ này còn 
mang ý nghĩa: Ôi ngọc châu viên giác nằm tại liên hoa 
cung. Đạo Lão và Cao Đài gọi đó là Nê Hoàn Cung, Côn 
Lôn Đảnh. Trong Đạo Đức Kinh, tên nó là Cốc Thần. Sách 
Ấu Học Quỳnh Lâm gọi cái đầu là Cao Đài.“” 


ứ? «Om: Aum: a word øƒ solemn affirmation and respectfadi 
assent (...) and im this sense compared with Amen. lí ¡is the 
mysic name ƒor the Himdu triad (...). l† was adopted by 
Buddhists, especially by the Tantric school, as a mystic spell, 
and as an objJect 0ƒ meditafion. ” [Soothill 1962: 343]. 

ŒU “Mani: a jewel, a crystal, a pearl, symbol oƒ purity, therefore 
oƒ Buddha and oƒ his doctrine. ” [Soothill 1962: 191]. 

ứ # Học Quỳnh Lâm do Trình Đăng Cát đời Minh (1308- 
1644) soạn, rồi Trâu Thánh Mạch đời Thanh (1644-1911) 
viết thêm phần tăng bổ. Quỳnh là loại ngọc quý, màu đỏ. 
Quỳnh Lâm là tên khu vườn trong phủ Khai Phong đời 
Tống (Trung Quốc), nơi vua Tống mở tiệc thết đãi các tiễn 
sĩ mới thi đậu. Nhan đề sách này ngụ ý là dạy chữ Nho cho 
trẻ con (ấu học) để sau này các trẻ sẽ thi đậu tiến sĩ (được 
dự tiệc ở vườn Quỳnh Lâm). Quảng Ích Thư Cục (Thượng 
Hải 1912) đã phát hành ấu Học Quỳnh Lâm (khổ sách 
khoảng 15x26em, bản in đá của nhà sách Thiên Bảo), gồm 
bốn quyên. Quyền hai có mười hai chương. Chương Thân 
Thể (trang 21) có câu: Cao đài viết đầu ï3 Š* 4 5ã (Đài cao 
gọi là đầu). Lời chú giảng thêm cho câu ấy là: [Phát kinh] 
Đâu vi cao đài [}È ##] 5ä & 3 :Š: (Theo kinh Phật thì đầu 
là đài cao). 


64 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Thánh giáo Cao Đài cũng dạy Cao Đài là đỉnh đầu. Ngày 
28-8 Bính Tý (13-10-1936), Đức Ngọc Hoàng Thượng Đê 
dạy: 

“Chữ Cao Đài là chỉ? 

Là Côn Lôn đảnh hay Nê Huờn, thuộc về thượng giới. ” 
Œ3) 

Tại Bác Nhã Tịnh Đường (Long Hải), ngày 18-3 Nhâm 
Tý (01-5-1972), Đức Đông Phương Lão Tô dạy: 

Thử hỏi Cao Đài ở chốn nao? 
Người tu trở lại, trở về đâu? 

Phải chăng tìn đến Cao Đài thượng, 
Đài thượng vô vi tại đỉnh đâu. 

Tóm lại, lá bùa sáu chữ Úm Ma Ni Bát Mê Hồng dán 
trên đỉnh núi Ngũ Hành là ân dụ của các hành giả tham 
thiên, ám chỉ răng trong đầu não con người có tiêm tàng 
một huyền năng linh diệu, nhờ đó mà con người có thê tiên 
hóa lên làm Phật làm Trời. 


Ăn sắt uống đồng 

Trở lại với chuyện nhốt Tẻ Thiên dưới núi Ngũ Hành. 
Tây Du chép một đoạn rất oái oăm và cắc cớ. Truyện kế 
rằng trước khi Như Lai trở về chùa Lôi Âm, thì... “1e ấy, 
Ngài lại phát tâm từ bị, niệm thân chú, gọi cả Tì hồ Địa, 
Thân Kỳ, cùng Ngũ Phương YVết Đề dặn canh giữ núi Ngũ 
Hành, thấy khi nào Đại Thánh đói thì cho ăn viên sắt, khát 
thì cho uống nước rỉ động... ” 0® 

Sắt hòn và nước rỉ đồng thì ăn làm sao uống làm sao 
cho nổi! Nuôi khỉ mà tại sao không dặn đem trái cây? Tại 
sao Như Lai chỉ định một thực đơn loại đặc sản quái lạ 


3 [Đại Thừa Chơn Giáo 1950: 322]. 
ứ® ['TDK I 1982: 180]. 


Huệ Khải 65 


như thế?! Đã vậy, lúc mở đầu chuyện ăn sắt uống đồng 
nảy, thì truyện chép rõ ràng rằng Như Lai nói như vậy, và 
do “Ngài phát tâm từ bi ”. Từ bi thây mà ớn! 

Như Lai là chân lý. Cái gì do Như Lai nói ra đều đồng 
nghĩa với chân lý. Vậy, dặn cho ăn viên sắt uống nước rỉ 
đồng nhất định phải là lời thật, lẽ thật, việc thật, và đúng là 
phát sinh do lòng từ bị thật sự. 

Đạo Lão có thuật luyện đan, để trường sinh bắt tử, tức 
là bỏ xác phàm làm Tiên. Câu chuyện ăn sất uống đồng 
hóa ra chỉ là một ấn dụ, nhằm nói xa nói gần đến việc tu 
luyện mà thôi. Phật từ bi muốn cứu người sống, nên dặn 
dò phải biết tham thiền luyện đạo (Cao Đài gọi là công 
phu). 

Qua 7ây Du, Phật và Lão đêu rất đề huê. Ngô Thừa Ân 
khéo léo vận dụng cả hai nguôn giáo lý ấy để nói về con 
đường gian khổ mà hành giả bắt buộc phải vượt qua để tìm 
thấy Người Yêu lý tưởng của mình, là Chúa, là Phật, là 
Thượng Đé. Muốn nhìn được chân dung Người Yêu, đành 
phải vượt núi. 

Yêu nhau mấy núi cũng trèo, 

Máy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. 

Có điêu, trong cõi người ta, 

Con đường leo núi vẫn là gai chông. 

Cho nên lắm khách anh hùng, 

Ngậm ngùi ngó núi chạnh lòng thở than. 

Than rằng : 
Núi cao chỉ mấy núi ơi, 
Che khuất mặt trời, chẳng thấy Người Yêu! 
14-10-1991 

Bổ túc 26-5-2010 


66 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


5. Vạn Năm Chờ Quả Chín 


Trên con đường sang phương Tây thỉnh kinh, năm thầy 
trò Đường Tăng không thiếu những cơ hội tiếp xúc với các 
đạo sĩ Lão Giáo, và chuyện họ đến núi Vạn Thọ, ghé vào 
tá túc ở quán Ngũ Trang là một trường hợp.” 

Chủa (hay tự) là nơi nương thân của tăng ni. Quán (hay 
đạo quán) là chỗ náu mình của đạo sĩ. Quán Ngũ Trang do 
quyên cai quản của Trân Nguyên Đại Tiên. Ông chủ này 
còn có tên là Dữ Thế Đồng Quân. 

Một hôm trước mặt học trò, Trấn Nguyên Đại Tiên dặn 
đò: “Sắp tới, có. một cô nhân của ta đi qua đây, hai con 
phải tiếp đón nông hậu, mang hai quả nhân sâm ra mời 
ngài xơi, để tỏ chút tình cô cựu. (...) Năm trăm năm trước, 
ta với ngài ấy có quen biết nhau (...). Ngài đã từng tự tay 
mời trà ta, kính trọng ta. Từ đấy ta coi như bạn cũ. ” ® 

Khi mượn miệng Đại Tiên nhìn nhận Đường Tăng là 
“có nhân”, là “bạn cñ”, Ngô Thừa Ân đã tế nhị bày tỏ 
quan điểm Tiên Phật đề huề, Thích Lão không hai. 

Thầy trò Đường Tăng đến núi Vạn Thọ và tạm trú trong 
quán Ngũ Trang nhằm lúc Trấn Nguyên Đại Tiên đi vắng, 
vì phải dự buổi thuyết pháp quan trọng do Nguyên Thủy 
Thiên Tôn triệu tập. Hai đồ đệ Thanh Phong, Minh Nguyệt 
ở nhà vâng lời đặn dò của sư phụ, đón tiếp Đường Tăng 
chu đáo. Đường Tăng được mời thưởng thức hai trái nhân 


3 [TDK II 1988: 71-139]. 
® ['TDK II 1988: 76]. 


Huệ Khái 67 


sâm, trông hao hao dạng người. 

Vốn tu hành, trường trai giới sát (ăn chay trường, không 
giết hại sinh mạng), nhìn thấy hai trái sâm, Đường Tăng 
hoảng vía, cho nên “zwn rấy sợ hãi, lùi xa ba thước, nói: 
Lạ quá! Lạ quá! Năm nay được mùa, mà sao nơi đây thất 
bát đến nổi phải ăn cả thịt người? Đứa trẻ này chưa đây 
ba ngày mà mang cho tôi giải khát #?” Đ 

Nài ép cách mấy, giải thích cách chi cũng không mời 
được Đường Tăng, hai đệ tử của Trấn Nguyên Đại Tiên về 
phòng riêng bèn bảo nhau thay mặt Đường Tăng chia đôi 
mỗi người một quả xơi tất. 


Rủi ro, Bát Giới đang ở khít vách nghe lóm chuyện hai 
tiêu đồng bàn bạc, biết được đấy là của quý có một không 
hai, lập tức xúi Tê Thiên lén ăn trộm nhân sâm chia nhau 
ăn cho biết mùi mẽ. Đến khi việc ăn trộm đồ bề, Tê Thiên 
giận, phá nát cây nhân sâm, đánh cho bật gốc chết khô. 
Sau phải cầu viện Quan Âm tới cứu cho cây nhân sâm 
sông lại. 

Chuyện dẫn từ Hỏi thứ Hai Mươi Bốn, sang cuối Hồi 
thứ Hai Mươi Sáu mới dứt. Coi như trọn đủ ba hồi. Dài 
dòng và vô lý đến khó hiểu! Vô lý, vì lẽ trên đời làm gì có 
cây nhân sâm nào to như thế, linh diệu đến thế! 


Những điều vô lý khi tả cây nhân sâm 

Ngô Thừa Ân miêu tả hình dáng cây nhân sâm ở quán 
Ngũ Trang như sau: “Mội thân cây cô thụ cực to, cành 
xanh thơm ngắt, lá biếc um tùm, lá trông từa tựa lá chuối, 
dựng đứng cao hơn nghìn thước, gốc to đến bảy tắm ôm. 
Hành Giả tựa vào gốc cây nhìn lên, thấy cành phía nam 
lấp ló một quả sâm rất giống đứa trẻ, cuống quả dính vào 


? ITDK II 1988: 82]. 


68 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


ngọn cây, chân tay đung đưa, đầu mặt gật gù, gió thổi qua 
kẽ lá như tiếng trẻ kêu. ” 08 

Trái nhân sâm đặc sản của quán Ngũ Trang còn có tên 
là nhân sâm quả hay thảo hoàn đơn. Theo Ngô Thừa Ân 
thì: “Giống cây này ba nghìn năm mới nở hoa, ba nghìn 
năm mới kết quả, lại ba nghìn năm nữa mới chín. Tính ra 
phải một vạn năm mới được ăn. Và trong một vạn năm ấy 
chỉ kết được ba mươi quả. Hình dáng quả này tựa như trẻ 
mới sinh chưa đây ba ngày, tứ chỉ hoàn toàn, ngũ quan đủ 
cóc VU 

Người học thuốc, nghiên cứu nhân sâm đều biết rằng 
không có cây nhân sâm nào to như đại thụ, không có lá 
nhân sâm nảo giống như lá chuối, và rõ nhất là không có 
trái nhân sâm nào mọc đong đưa trên cảnh chờ hái, mà chỉ 
có củ (hay rễ) nhân sâm nằm dưới đất phải đào lên mới lấy 
được. 

Lẽ thường lá nhân sâm mọc vòng, cuống dài, lá kép 
gồm nhiều lá chét mọc thành hình chân vịt; củ hay rễ nhân 
sâm không hề giống như truyện 7ây Du miêu tả. Cây nhân 
sâm từ năm thứ ba trở đi là đã đơm hoa kết trái được rồi. 
Quả mọng và dẹt, to bằng hạt đậu xanh, khi chín thì đỏ... 
Còn củ hay rễ nhân sâm thì sau sáu năm trồng cây là đã có 
thể đào lên dùng. 

Người Việt Nam gọi nhân sâm là củ sâm vì chính là rễ 
sâm (radix ginseng) mới có dạng hao hao như hình người. 
Thực ra, khi mới đào lên thì củ sâm nhìn chưa giống dạng 
người cho lắm, phải qua một quá trình chế biến rất công 
phu như sau: 


3 ['TDK III 1988: 86]. 
đ” FTDK III 1988: 75]. 


Huệ Khải 69 





Nhân sâm: hoa, lá, cú [Đỗ Tắt Lợi 1981: 800] 


- Lấy củ: Cây sâm tôi thiểu đã trồng được sáu năm thì 
có thê đào lấy củ. Đào củ khoảng cuối mùa thu (trung tuần 
tháng Chín) hay đầu mùa đông (thượng tuần tháng Mười). 
Lúc đào củ phải ráng giữ để khỏi làm đứt các rễ lớn, nhỏ. 
Còn phải giữ nguyên độ âm của củ, do đó không được 
hong gió hay phơi năng. 

- Rứa cú: Dùng bàn chải nhỏ cọ rửa từng củ cho sạch 
đất. Lúc rửa phải ngâm củ trong nước. 

- Hấp và sấy củ: Củ rửa sạch cho vào nôi hấp chừng 
một tiếng rưỡi, ở nhiệt độ 80°-90°. Sau đó sấy khô khoảng 
sáu, bảy giờ (nếu nhiệt độ 50°-60°). 

- Sửa và phơi củ: Củ đã sây khô rồi, dùng tay bứt các rễ 
nhỏ để dùng vào việc khác. Rễ này gọi là tu sâm (tức sâm 
râu hay râu sâm). Dùng tay sửa nắn lại vị trí các rễ lớn, tạo 
dáng dấp như một người có đủ hai tay hai chân (nên gọi là 
nhân sâm). Tùy theo củ sâm nhỏ lớn mà đem phơi cho khô 
để bảo quản được lâu. Thời gian phơi từ một tuần đến nửa 


70 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


tháng là xong quy trình chế biến. 


Trong quá trình thực hiện sáu công đoạn (đảo, rửa, hấp, 
sấy, sửa, phơi), củ sâm đã phải tiếp xúc đầy đủ với cả ngũ 
hành: củ năm trong đất (Thổ), rửa và ngâm trong nước 
(Tmủy), hấp trong nồi kim loại (Kửn), sấy bằng lửa (Hỏa), 
phơi năng thì bảy trong nia, hay mẹt (Móc). Như vậy, nhờ 
có đủ cả ngũ hành mà nhân sâm mới trở thành một thứ củ 
quý trần gian. 

Ngược lại, “quả” nhân sâm mọc từ cây báu ở núi Vạn 
Thọ, vốn đã có “ừ khi còn hôn độn mới chia, trời đất còn 
mờ mịt chưa phân, ” '®” và lạ thay, thứ quả sâm này lại rất 
ky ngũ hành, nghĩa là phải chịu cảnh ngũ hành tương khắc. 
Truyện 7ây Du nói rõ chỗ ngũ hành tương khắc như sau: 
“Quả này gặp Kim thì rụng, gặp Mộc thì khó, gặp Thủy 
thì hóa, gặp Hỏa thì héo, gặp Thổ thì nhập. Hái quả phải 
dùng đồ kim khí mới rụng được, rụng rồi phải đựng trong 
một cái khay lót vải, nếu không chạm vào đô gô là khô 
ngay, ăn vào cũng vô ích không thể kéo dài tuổi thọ được. 
Muốn ăn phải đựng vào đô gốm, chiêu với nước trong. 
Quả này gặp Hỏa là héo, vô dụng, gặp Thổ là chui vào 
đá. ®Ö 

Óc tưởng tượng của người thuật chuyện Tây Du như 
vậy là vô địch! Mà nảo đã hết! Trước khi xem lại sự huyền 
diệu của quả sâm ở quản Ngũ Trang cũng nên biết qua về 
dược tính của nhân sâm, để hiểu phần nào vì sao tác giả 
Tây Du lại mượn củ sâm mà bịa ra chuyện quả sâm. 

Đông y coi có bốn thứ thuốc đại bổ, theo thứ tự từ hạng 
nhất tới hạng tư là sâm, nhung, quế, phụ. 


8? [Đỗ Tất Lợi 1981: 799]. 
8Ð 'TDK II 198§: 75]. 
8 [TDK III 198§: 88]. 


Huệ Khải 1 


- Phụ tức là phụ tử (tên khoa học: aconitưun napellus). 

- Quê (cinnamomuưm, tiễng Anh là cinnamon). 

- Nhung tức là lộc nhung hay mê nhung, là sừng của 
con hươu (con lộc). 

- Sâm (tên khoa học là panax gingeng). 

Ginseng là tên phiên âm hai chữ nhân (g¡n) sâm (seng). 
Còn panax xuât phát từ gôc tiêng Hy Lạp là panakes, 
tương đương với chữ panacea trong tiêng Anh, ý nghĩa 
của nó là trị đủ bệnh, trị bá chứng (alI-healing, cure-all). 

Xét về từ nguyên cũng đủ rõ giới thầy thuốc đã coi 
nhân sâm là linh dược thân diệu cho con người. Sách 
thuôc cô từng cho răng nhân sâm bô ngũ tạng (tim, gan, 
bao tử, phôi, thận), giúp nhẹ mình, tăng tuôi thọ, trị bệnh 
đường ruột. Theo Đồ Tât Lợi, các cuộc thí nghiệm ở Nga, 
Nhật, Trung Quôc vào giữa thê kỷ Hai Mươi cũng cho 
thây nhân sâm làm giảm mệt mỏi, hưng phân, tăng hô hâp, 
tăng sức đê kháng của cơ thê, giảm lượng đường trong cơ 
thê, và tăng cường khả năng tình dục! 

Tuy nhiên, cho dù nhân sâm thực sự có là panax đến 
đâu thì cũng chưa ai dám bạo miệng như Ngô Thừa An khi 
miêu tả dược tính của quả nhân sâm núi Vạn Thọ, quán 
Ngũ Trang, quả quyết răng: “4i có duyên được ngửi quả 
này một lân, thì sông lâu ba trăm sảu mươi (360) tuổi; ăn 
một quả, sống mãi bốn vạn bảy nghìn (47.000) năm. ” ®3) 

Vốn dĩ nhân sâm trong dân gian đã là huyền thoại cho 
nên Ngô Thừa An đã thừa gió bẻ sâm, băng cách khuêch 
đại nên câu chuyện hoang đường, biên củ thành trái, biên 
rê thành quả, tức là đem cái dưới đât mà đặt lên ngọn cây. 
Nói cách khác, đây là nghịch chuyên, nghịch hành. Hiêu 


83 'TDK III 1988: 75]. 


72 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


như vậy, là băt đâu năm được chiêc chìa khóa đê giải mã 
câu chuyện hư câu này. 


Những sợi chỉ mỏng manh 

Họ Ngô đã tạo nên những tình tiết nho nhỏ hỗ trợ cho 
chủ đê chính của câu chuyện. Đó là những sợi chỉ mỏng 
manh nhưng sẽ giúp người đọc 7ây Du lân phăng ra manh 
môi của trái nhân sâm. 

Thoạt đầu, mới vào chuyện liền giới thiệu tên núi là 
Vạn Thọ. Mà vạn thọ đông nghĩa với truờng sinh bât tử. 

Lại nói quả nhân sâm còn có tên là /hdo hoàn đơn. Sài 
Đơn (đan) gợi nhớ đến nghĩa luyện đơn, nâu thuốc (thiền) 
của đạo Lão. Đã vậy, muôn ngâm mách nhỏ người đọc Tây 
Du hãy hiểu câu chuyện nảy qua lăng kính đạo Lão cho 
nên vừa vào chuyện là đã nhắc ngay đên Đại Tiên, đạo 
quán. 

Nói rằng quả nhân sâm ba nghìn năm mới nở hoa, ba 
nghìn năm mới kêt quả, ba nghìn năm mới chín, tức là nói 
đên chín nghìn năm. Sô chín ám chỉ cứu chuyên công 
thành hay cứu chuyên đơn thành trong phương pháp tu 
luyện của đạo Lão.8 

Nói rằng nhân sâm có hình đứa trẻ mới sinh chưa đây 
ba ngày °® là ngụ ý nhắc đến anh nhỉ, xích tử (new-born 
child). 

Anh nhi cũng là thánh thai (hofy embryo). Nhân sâm 
trong câu chuyện nảy tượng trưng cho tinh trùng của 
người. Sống theo nếp đời trần tục, nam nữ phối hợp thì 
tinh cha huyết mẹ sẽ tạo nên phàm thai (hunan embryo), 


8® 'TDK III 1988: 75]. 
® Xem bài Ngọn Gió Trong Lò. 
8 ['TDK III 1988: 75]. 


Huệ Khải 73 


sản sinh con nít. Đó là con đường mà tinh đi xuống để nói 
dõi tông đường, bảo tồn giống nòi. Đi xuống như vậy thì 
cây nhân sâm cho củ dưới đất. 

Người đạo Cao Đài, nhất là các hành giả Chiếu Minh 
học Đại Thừa Chơn Giáo đều hiểu rõ lý này. Đức Chí Tôn 
dạy: 

“Trong Tây Du, Tê Thiên hái trải nhơn sâm, không biết 
cách móc quèo. Rung rầy cho trải nhơn sâm ấy rớt XHỐNg 
đất, chun lọt hết, không côn trái nào, là tại không biết 
cách hái. Nhơn sâm áy ăn đặng sống đến mấy ngàn năm, 
thiệt là đơn dược trường sanh bất tử. Trải nhơn sâm ấy 
hình thù giống hệt người ta. Trái nhơn sâm là chỉ? Là 
nguơn tỉnh của con người. Biết cách hái nó thì còn, không 
biết cách hải nó thì mắt (để cho tỉnh tấu lậu ra ngoài thì 
trải nhơn sâm chun lọt vậy). ” tŠĐ 

Sống theo đời tu hành thiền định của Lão, Phật và Cao 
Đài thì khởi đầu phải tập giữ thân thanh tịnh băng cách 
trường trai, ăn thuần rau quả (nên quả nhân sâm có tên thứ 
hai là /hảo hoàn đơn, thảo là cây cỏ); kê đó, tiên lên một 
nắc cao hơn là tuyệt dục, tránh giao hợp, giữ gìn tinh huyết 
để có đủ nguyên liệu mà đốt lửa bắc lò bát quái.°®®' Cũng 
phải dứt hết những lo nghĩ, những việc làm nào khiến cho 
hao thần tốn khí. 

Theo đạo Lão và Cao Đài, Tinh, Khí, Thần là ba món 
báu (Tam Bửu) của hành giả tu thiền. Lão Giáo và Cao 
Đài coi việc giữ gìn Tinh, Khí, Thần là quan trọng nên 
luôn dạy hành giả phải bảo Tinh, dưỡng Khí, tồn Thần. Đề 
cao Tam Bửu hơn nữa thì nói đến Nguyên Tinh, Nguyên 


'#? [Đại Thừa Chơn Giáo 1950: 346]. 
%3 Tức là tham thiền luyện đạo (công phu), xem bài Ngọn Gió 
Trong Lò. 


74 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Khí, Nguyên Thần. Vậy, đâu phải khơi khơi mà Ngô Thừa 
Ân bèn đặt tên cho chủ nhân quán Ngũ Trang là 7rán 
Nguyên Đại Tiên $Š 7U X †h. Trấn hiểu là gìn giữ, bảo vệ: 
còn Wguyên lại gợi nhớ đến Nguyên Tĩnh, Nguyên Khi, 
Nguyên Thần. 

Tu theo đạo Lão (cũng như Cao Đài) cần giữ Nguyên 
Tinh để tham thiền tịnh luyện, tạo thành thánh thai,Š? 
trường sinh bất tử. Đó là đi ngược lại thói tục đời thường, 
đó là nghịch chuyển công phu, cho nên 7ây Du mới bảo 
cây nhân sâm mọc trái lên ngọn. 





RÍ 7# 7 Øu 

đi Tuc 

đi j 3h 

HN: 
MT SP Hổ 
up đế 
q1 tị 
tớ nà 3“ 





tr 


xà + 

„a 
¬ Xà t 
¬——— 


s# ~ 3# )— Em ì+ l8 m đề 
lUIEEE tt nhi lEIA#`B S= 











Anh Nhi Hiện Hình Đồ [Max Kaltenmark 1965: 175] 
Đạo sĩ tham thiên, đã tạo được thánh thai ở bụng. 


®? Xem hình Anh Nhi Hiện Hình Đô. 


Huệ Khải 5 


Nói nhân sâm ky ngũ hành thì phải hiểu là ngũ hành 
hậu thiên, ám chỉ thân xác con người.?® Sự chung đụng 
xác thịt trong vòng tình dục sẽ chỉ tạo ra phảm thai chứ 
không biến tỉnh ra thánh thai. Ngược lại, nhờ tuyệt dục, 
trường trai mà cơ thể, thân xác được tinh khiết, thanh tịnh; 
đó là điều kiện tối yếu để luyện đạo cho thành công. Cho 
nên Ngô Thừa Ân mới đặt tên quán là Ngũ Trang. Trang 
là trang nghiêm. Nøñ là số năm, liên quan tới thân người. 
Ngũ Trang nghĩa là tất cả ngã quan (mắt, tai, mũi, miệng, 
thân thể), ngã fạng (tim, gan, tì, phôi, thận) đều trong sạch. 
Nói theo Phật, ngữ căn (mất, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), ngữ 
uấn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) đều không còn làm người 
tu hành điên đảo nội tâm; người tu dứt bỏ xong dục vọng, 
mê luyến, sân giận, v.v... thì khi ấy thân xác ngũ hành 
(Phật gọi là ngữ đại) biến đổi nên cõi thanh tịnh, trang 
nghiêm, là Ngữ Trang quán. Chỉ với những điều kiện như 
vậy mới tác thành nồi zả nhân sâm. Quả cũng là kết quả. 

Con đường tu luyện để đắc đạo đương nhiên rất khó. Vì 
bắt buộc phải đi ngược dòng thế tục. Cho nên Tây Du bảo 
rằng đúng mười ngàn năm mới được ăn được quả nhân 
sâm.” Còn khi đã “hái” được “quả” nhân sâm rồi thì đắc 
đạo, thành Tiên thành Phật, trường sinh bắt tử, không còn 
phải chịu cảnh luân hồi sinh tử nữa. Thế nên, kết thúc 
chuyện nhân sâm ở quán Ngũ Trang, núi Vạn Thọ, Ngô 
Thừa Ân nhắn nhủ rằng: 

Có duyên ăn thảo hoàn đơn, 
Sống lâu ma quỷ tai ương lo gì.” 

Người có được “nhân sâm”, ấy là người đắc đạo. Đắc 
nhưng mà vẫn không có chỗ được. Vì có ai cho ai đâu mà 


®® Xem bài M⁄¿ Cao Chỉ Máy Núi Ơi. 
®Ð 'TDK III 1988: 75]. 
2 'TDK III 1988: 139]. 


76 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


nói được nói đắc! Căn Tiên cốt Phật (chủng tử) vốn đã tự 
có, tự hữu, hằng hữu ở mỗi con người, đâu phải từ bên 
ngoài đem vảo trong thân mà có. Vì thế Ngô Thừa Ân mới 
bảo rằng cây nhân sâm đã hiện hữu từ lúc vũ trụ còn hỗn 
mang, khi chưa tạo thiên lập địa,” tức là fiên thiên. 

Theo Phật, người đắc đạo chưa vội vào niết bàn mà còn 
chung sống với phàm phu cõi tục để cứu đời, tùy duyên 
hóa độ. Phật gọi đó là bồ tát # ñ# (bodhisatrva). Theo Đạo 
Đức Kinh, đó là bậc thánh nhân, biết “hỏa kỳ quang, đồng 
kỳ trần ”,°° tức là dù đã giác ngộ, nhưng vẫn đem cái sáng 
(quang) của mình hòa cùng cái sáng phảm tục của đời, tuy 
thân thoát ra vòng trần cấu mà vẫn không nỡ riêng mình 
rời bỏ trần gian. Triết lý sống đạo này cả Phật, Lão và Cao 
Đài xưa nay đều cùng chủ xướng. 

Hiểu Phật và Lão cho đến kẽ tóc chân tơ, cho nên Ngô 
Thừa Ân mới dám trộn lộn cả chuyện Phật lẫn chuyện 
Tiên thành một bộ 7ây Du. Họ Ngô lại kín đáo nói tới cái 
chủ trương người đắc đạo tuy thoát tục mà không lìa tục 
của Lão, Phật, bằng cách bảo răng chủ nhân cây nhân sâm 
ở quán Ngũ Trang nơi núi Vạn Thọ còn có tên là Dữ Thể 
Đồng Quân #t #+ E] # ,“”” tạm hiểu là bậc cùng sống 
chung lẫn lộn với thế nhân cõi tục. 

Bằng hình tượng ngôn ngữ Vạn Thọ, Ngũ Trang, Trấn 
Nguyên, Dữ Thế Đông Quân, thảo hoàn đan; bằng tượng 
số chín ngàn năm đơm hoa kết quả và trái chín; bằng biểu 
tượng nhân sâm giống rẻ con mới đẻ, tất cả những điều 
ấy, qua óc tưởng tượng phong phú, tài nghệ hư cấu tuyệt 
kỹ của Ngô Thừa Ân, tác giả đem cái chuyện luyện đan 





3) 'TDK III 1988: 75]. 
®Đ% 4z È,,EỊ # . 
Ø5) 'TDK III 1988: 75]. 


Huệ Khải 7 


nấu thuốc, tham thiền tịnh luyện ân náu sau câu chuyện 
tưởng chừng chỉ để mà giải trí mua vui. Trong cái giả 
tưởng lại hàm tàng cái phi giả tưởng. Sau lớp hư cấu là 
chân lý giải thoát bằng tu chứng của Phật và Lão. Để đạt 
đến sự chứng đắc ấy, con đường nhiêu khê chỉ xiết! Ai đâu 
dám lây thời gian mà đặt cuộc cho sự viên thành. Ôi, một 
vạn năm mới chờ ăn được quả chín! Con đường ngược 
chiều, con đường phản bổn hoàn nguyên, là con đường của 
Đường Tăng đi về vĩnh cữu thường hằng, mà Ngô Thừa 
Ân ví von là vin cành hái trái. 


06-11-1991 
Bồ túc 27-5-2010 


78 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


6. Bốn Biển Không Yên Cơn Lửa Trẻ 


Già đầu mà có khi thua con nít. Trong những cái trớ 
trêu của Tây Du, vẫn không loại trừ điều ấy. Mào đầu câu 
chuyện nghịch lý này, Ngô Thừa Ân liền dùng ngay hai 
chữ “#é ¿hơ” để nói đến Hồng Hài Nh¡.”” Nhưng đứa trẻ 
nảy quả thật chẳng phải tay vừa, “thằng bé” đã làm Lão 
Tôn điêu đứng, chăng thê trị nôi! 


Ngọn lửa trớ trêu 

Chuyện đánh nhau với Hồng Hài Nhi phải kéo dài từ 
Hồi thứ Bốn Mươi qua đến hai hồi Bốn Mươi Mốt và Bốn 
Mươi Hai mới xong. Hồng Hài Nhi quả rất đáng sợ. Bề 
ngoài, y được miêu tả là một đứa trẻ nhỏ, “mình không áo 
giáp, chỉ mặc độc chiếc quân gấm thêu thắt ngang lưng, đi 
chân không ”.°” 

Lai lịch Hồng Hài Nhi kể ra cũng khá rõ ràng. “Nó ià 
con trai Ngưu Ma Vương. Mụ La Sát Nữ nuôi nẵng nó. Nó 
đã tu ba trăm năm ở Hỏa Diệm Sơn. (...) Tên lúc bé của nó 
là Hồng Hài Nhi, hiệu là Thánh Anh Đại Vương.” ” Y 
lại còn có quan hệ chú cháu với Tê Thiên vì lẽ xưa kia cha 
Hồng Hài Nhi là Ngưu Ma Vương và năm yêu quái khác 
có kết nghĩa anh em với Tê Thiên; họ Ngưu làm anh cả, Tê 
Thiên đứng hàng thứ bảy, tức là em út.”?) 


6 «Trở thợ bỡn cọt lòng thiên rồi... ” [TDK IV 1988: 224]. 
®”[TDK V 1988: 7]. 

3 ['TDK IV 1988: 224]. 

® [TDK V 1988: 9]. 


Huệ Khải & 


Hồng Hài Nhi lại sở trường về chơi lửa; đồ nghề 
chuyên dùng của đứa nhỏ này còn có thêm năm chiếc xe 
nhỏ. Cách y nổi lửa cũng lạ đời. Thoạt tiên y cho bảy xe 
theo phương vị ngũ hành: bên ngoài là bốn chiếc ứng với 
Kim, Mộc, Thủy, Hỏa; trung ương đặt một xe ứng với 
Thổ. Thế rồi “yêu tỉnh đứng trên cỗ xe nhỏ ở chỉnh giữa, 
một tay vung cây giáo lửa nhọn, một tay năm thành nắm 
đấm, tự đấm hai quả vào mũi mình.” Sau đó y lại “đọc 
thân chủ, phun từ trong miệng ra một vệt lửa: từ hai lỗ 
mũi, khói đen nông nặc cũng tuôn ra. Rôi mắt hắn cứ chớp 
chớp, lửa đỏ lại bùng lên. Lửa cháy ngùn ngụt trùm cả 
năm chiếc xe nhỏ. ” 000 

Lửa của thằng bé cũng khác thiên hạ! Có bài thơ tả lửa 
ấy như sau: 

Ngụt ngụt ngùn ngùn lửa bốc lên, 
Bừng bừng cuỗn cuộn khắp trăm miễn. 
(..) Lửa trời lửa đất đêu không phải, 
Ấy lửa tam muội của ma vương. 

Năm cỗ xe kia hợp ngũ hành, 

Ngũ hành sinh hóa lửa kia thành. 

Can Mộc phát sinh tâm Hỏa vượng, 
Tâm Hỏa khiến cho tỳ Thổ bình. 

Tỳ Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, 

Thủy sinh ra Mộc thát tài tình. 

Sinh sinh hóa hóa đều do Hỏa, 

Cháy khắp không gian vạn vật vinh.09Đ 

Chính vì lửa ấy dị thường, nên Tế Thiên dù mời được 
bốn anh em Long Vương ở khắp bốn biển đông tây nam 
bắc đến làm mưa trợ giúp, cũng chẳng ăn thua gì! Truyện 


d9 'TDK V 1988: 7, 11]. 
d9 'TDK V 1988: 11-12]. 


80 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


kế: “Mưa sâm sập trút xuống, nhưng không dập tắt nồi 
ngọn lửa của yêu quái. (...) Mà trải lại, khác nào lửa đổ 
thêm dâu, càng mưa, lửa càng bốc to.” °°® Cuỗi cùng chỉ 
có Quan Âm Bồ Tát mang bình tịnh thủy đến mới trị được 
Hồng Hài Nhi, thu phục y làm Thiện Tài Đồng Tử." 

















Hồng Hài Nhỉ [Ngô Thừa Ân 1988] 


Ai người đốt lửa? 

Khi đã thấy ngọn lửa của Hồng Hài Nhi là trớ trêu thì 
chính những tình tiêt đây trớ trêu ây lại gợi ra cho người 
đọc hăng loạt nhiêu câu hỏi liên quan. Thực vậy: 

Tại sao tu ba trăm năm nhưng vẫn là đứa con nít? Tại 
sao trót làm thân yêu tinh mà còn xưng “Thánh Anh”? Tại 
sao yêu ây tên là Hông Hài Nhi? Và tại sao yêu tính lại có 
quan hệ chú cháu với Tê Thiên? 

Lửa của Hồng Hài Nhi là thứ gì mà nước mưa bốn biển 
của bôn Long Vương chăng những không dập tắt lại còn 


092 FTDK V 1988: 20]. 
0% 'TDK V 1988: 56, 218]. 


Huệ Khái ö1 


như lửa đồ thêm dầu, càng mưa, lửa càng bốc to? Vậy mà, 
Quan Âm Bồ Tát trị được. Chỉ với bình tịnh thủy. Tại sao 
phải nhờ tới Quan Âm? 

Tại sao khi đốt lửa phải bảy trận ngũ hành, và lửa phát 
ra từ trung ương? Tại sao lúc “môi lửa” thì chăng dùng bùi 
nhùi, diêm quẹt mà phải tự đấm hai quả vào mũi mình? 
Tại sao lại có cây giáo lửa nhọn? Tại sao lửa lại phun ra từ 
trong miệng, hai lỗ mũi, thậm chí cả từ đôi mắt? 

Những câu hỏi liên tiếp ấy chính là chiếc chìa khóa giải 
mã câu chuyện về Hồng Hài Nhi. 

Câu chuyện được dẫn dụ rất khéo. Trước hết, nói cha 
của yêu tỉnh là Ngưu Ma Vương, anh kết nghĩa với Tê 
Thiên, Tê Thiên với yêu tỉnh có tình chú cháu. Đặt ra mối 
quan hệ bà con như vậy để thấy yêu tỉnh đữ dăn (cái ác, 
cái xâu) không ở đâu xa, nó trong chỗ thân thích, gần gũi 
với mình. Ý này rất quan trọng, vì thông thường không ai 
dè chừng kẻ dữ lại là người nhà. 

Nói Hồng Hài Nhi là con mụ La Sát Nữ để miêu tả cái 
độc của yêu tinh. Theo Phật Giáo, la sát ## #| (rakchasas) 
là ác quỷ ăn thịt người, chúng xuất hiện khắp nơi, cả trên 
biển lẫn trên đất liền. Giống cái gọi là la sát nữ 
(rakchasi3). 

Phật bảo trên đời có ba thứ độc (am độc: tham, sân, s1). 
Món thứ hai, sân độc, hàm nghĩa rằng giận rất độc hại. 
Giận cũng đi kèm với nóng nảy, nên Phật ví giận như lửa, 
gọi là sân hỏa (lửa giận). Lửa của Hồng Hài Nhi, hiểu theo 
nghĩa hình nhi hạ là lửa giận. Trong lịch sử, điển tích kim 
cô đông tây, không thiếu những chuyện chỉ vì nóng giận 
mà người giết người! Vậy, quỷ la sát ăn thịt người đâu 
phải hoang đường, và đó chính là lý do Tây Du dựng 
chuyện con trai quý la sát nữ sở trường chơi lửa. Cũng thế, 


82 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


nóng giận tuy không hình không dạng mà giết người 
không thua gươm giáo, nên vũ khí cầm tay của Hồng Hải 
Nhi là một ngọn giáo lửa. 


Lửa không chỉ là hình ảnh tượng trưng cho nóng giận 
(sân) mà còn là biểu tượng cho tham muốn của con người. 
Vì vậy thế gian hay nói tới /a đục, lửa tình, lửa lòng; và 
khi nào con người nguội lạnh, không còn đam mê tình ái 
thì đời bảo là ft lửa lòng. 

Ngày 28-8 Bính Tý (13-10-1936) Đức Cao Đài Tiên 
Ông dạy rằng khi con người nổi lòng tham dục, sân giận 
thì chăng khác gì lửa dậy, cháy rần rần: 

Ngó kia những vật thể gian, 

Đâu là lửa cháy khô khan tỉnh thần. 

Nhứt là nhơn dục tham sân, 
Ái tình cháy dậy rân rần biết bao.t% 

Tục ngữ nói: No mất ngon, giận mắt khôn. Hết khôn thì 
dẫu già đầu vẫn cứ nói năng, cư xử giống y đứa trẻ nhỏ đại 
không hiểu biết, thiếu suy xét. Vì lẽ đó Ngô Thừa Ân mới 
dựng chuyện thủ phạm đốt lửa là một đứa con nít. Khi nào 
bừng bừng lửa giận, người ta vùng văng quăng ném, cung 
tay đá chân, hình ảnh đó ở Hồng Hài Nhi tượng trưng bằng 
cái kiểu tự đấm hai đắm vào mũi mình! Chưa hết, khi nóng 
giận quá mức, không kềm chế nổi, người ta mắt lộ ánh 
hung quang, hơi thở cũng hồn hên gấp gáp, và miệng thì 
buông ra những lời nặng nề, đau đớn, tôn thương kẻ khác. 
Do đó Tây Du kế răng lửa của yêu tỉnh bốc ra ở cả mắt, 
mũi, và miệng! 

Mỗi khi nổi lửa Hồng Hài Nhi phải bày trận ngũ hành. 
Lão Giáo coi ngũ hành là những yếu tổ tạo nên con người. 
Nho Giáo (sách Lễ Kỹ, thiên Lễ Vận) cũng bảo con người 


0% [Đại Thừa Chơn Giáo 1950: 228]. 


Huệ Khải 83 


là kết tụ tinh hoa của ngũ hành." ”” Tương tự, Phật Giáo 
coi con người là thân tứ đại (đất, nước, gió, lửa). Tứ đại 
hiệp với hư không (zkâsa) thành ra ngũ đại. Bằng hình 
tượng trận lửa ngũ hành, kẻ đốt lửa thì đứng ở trung ương, 
Tây Du ngụ ý rằng sân hỏa phá hoại công đức người tu 
hành khởi lên từ chính bên trong nội tâm mỗi người mà ra, 
nó chăng đâu xa lạ, thế nên kẻ đánh yêu và yêu tinh mới 
có dây mơ rễ má bà con thân thích với nhau, kêu nhau là 
chú cháu! 


Lửa gặp nước thì tắt. Nhưng bốn Long Vương đem 
nước bốn biển vẫn không dập tắt được lửa Hồng Hài Nhi 
nhằm ngụ ý rằng lửa sân giận khó dẹp. Khi đã bốc hỏa, nồi 
giận đùng đủng rồi, khó ai có thể tự chủ kềm chế được cơn 
giận. Chỉ có Quan Âm mới trị xong bởi vì sở trường bửu 
bối của Quan Âm là tịnh thủy (nước thanh tịnh). Vậy, chỉ 
có lòng thanh tịnh mới chế ngự lửa giận mà thôi. 

Ngoài ra, còn thêm hai nguyên cớ nữa: 

(1) Hồng Hài Nhi là con của La Sát Nữ, vậy yêu này 
chánh hiệu là tiểu la sát, la sát con. Kinh Pháp Hoa (Diệu 
Pháp Liên Hoa), phẩm Phố Môn, dạy rằng khi gặp loài la 
sát bức hại hãy niệm danh Quan Âm sẽ được giải cứu.55) 


095 «Nhận giả, kỳ thiên địa chỉ đức, âm dương chỉ giao, quỷ thân 


chỉ hội, ngũ hành chỉ tú khí dã.” ^ ®#ˆ., 3` X 3ù 3 ‡š., là l2 
2 4, %?? > 9.5% †1r+> 5 ấ... (Người là cái đức của 
trời đất, nơi gặp gỡ của âm dương, nơi hội tụ của thần minh, là 
tỉnh hoa tốt đẹp của ngũ hành.) 

0% Trọng kinh Pháp Hoa chép lời Đức Phật dạy: Nếu có trăm 
nghìn muôn ức chúng sanh vì tìn vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã 
não, san hô, hồ phách, trần châu các thứ báu, lạc vào trong biển 
lớn, giả sử gió lón thôi ghe thuyên kia trôi tấp vào nước của quỷ 
la sát, trong số người ấy nếu có một ai xưng danh hiệu Quản 


84 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


(2) Lửa của Hồng Hài Nhi là lửa giận (sân hỏa). Cũng 
kinh Pháp Hoa, phẩm Phô Môn, dạy răng muôn trừ tam 
độc (tham, sân, si) phải cầu đến oai lực Quan Âm. 


Như thế, khi đưa hình tượng Quan Âm vào truyện, Ngô 
Thừa Ân cũng đã thê hiện trung thực truyền thống kinh 
điển nhà Phật. 





Pềtk}y⁄t}x~24)588 Br 


a-i—=>e-Rakee>+x~ 
Si ch rỆ #2 Hàt }x 3â 


-#t: 


Quan Âm tịnh thủy [Giới Tử Viên 1966] 


Bản tướng Hồng Hài Nhi 
Về mặt hình nhi thượng, đạo Lão, đạo Phật, và Cao Đài 
dụng công phu hàm dưỡng giông nhau. Phật gọi thiên thì 


Thế Âm Bồ Tát, thì tất cả những người đó đêu được thoát khỏi 
nạn quỷ la sát. 


Huệ Khải 85 


Lão và Cao Đài kêu tịnh (hay công phu). Thiền và tịnh 
xưa nay đều rất kiêng sợ lửa giận. Nhưng cũng đồng thời 
là lửa, biết khéo dùng thì nâu cơm đặng. Không biết dùng 
thì cháy nhà! 

Cũng thế, nếu hành giả biết luyện rèn để chuyên hóa lửa 
giận khí huyết trở thành lửa tam muội nấu “kim đơn” 
giống như Thái Thượng Lão Quân dùng lửa văn lửa vũ đốt 
lò bát quái luyện thuốc,“ “” thì con người sẽ đắc đạo. Theo 
Lão Giáo, khi ấy con người tạo được thánh thai, là anh nhị, 
là xích tử. Đó là lý do yêu tính không mang họ Ngưu của 
bó đẻ, mà vợ chồng Ngưu Ma Vương và La Sát Nữ lại nấu 
chè đặt tên con trai là Hồng Hài Nhi #r #3 #,. Hồng là đỏ; 
Hài Nhi là trẻ còn bú, còn hôi sữa. Vậy Hồng Hải Nhi đích 
thị là con nít còn đỏ hỏn (xích tử), mình trần trụi, chân 
không dép giày, còn chiếc quần gắm thêu thắt ngang lưng 
có khác gì tắm tả quấn sơ cho trẻ mới đẻ. Cho nên tuy cốt 
tử yêu tinh, thuộc dòng dõi la sát hung ác, nhưng vân cứ 
đàng hoàng tự xưng là “Thánh Anh” # ®Š (trẻ thánh), và 
tu đã ba trăm năm mà vẫn cứ mang hình hài trẻ nít. 

Từ bỏ lối văn nghiêm trang nghĩ thức của kinh điển 
Phật, Lão mả dùng phương pháp ấn dụ đề kể chuyện đánh 
nhau, đấu phép, bắt yêu, trừ quái... Ngô Thừa Ân quả là 
một đại gia bất hủ trong làng ngụ ngôn. Thấu đáo được 
từng ân ngữ tỉnh tế của Ngô mới thực sự hiểu vì sao Tây 
Dụ Ký là một tuyệt phâm vượt không gian và phi thời gian. 


Tháng 8-199] 
Bồ túc 28-5-2010 


0%? Xem bài Ngọn Gió Trong Lò. 


86 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


7. Sâu Bảy Mười Ba 


Trên con đường sang phương Tây thỉnh kinh, thầy trò 
Đường Tăng không chỉ đụng độ yêu tính ma quái mà còn 
có khi chạm trán cùng giặc cỏ cướp đường. Mào đầu Hồi 
thứ Mười Bốn, Tây Du viết: 


t4 


C 


Viên tâm quy chính, 3# A 


` 


š 


b 


m 
bẦ 


Lục tặc vô tung. 7Ñ 
Nghĩa là: 

Lông vượn theo đường chính, 

Sảu giặc mắt tăm hơi.99) 
Qua đến Hồi thứ Bảy Mươi Hai, lại dẫn chuyện rằng: 

Bàn Ty động thất tỉnh mê bồn, 

Trạc Câu tuyên Bát Giới vong hình. 

đế $4 #l + 3ñ X À, l6 1Ã A đ\ R7. 
Nghĩa là: 

Động Bàn Ty bảy tỉnh mê gốc, 

Suối Trạc Cầu Bát Giới quên hình.09 

Hai hồi ấy nhắc đến lục tặc và thất tính. Lực /ặc là sáu 

tên cướp. 7há¿ finh là bảy đứa yêu tình. Sáu bảy mười ba. 
Tuy răng chuyện trước cách chuyện sau đên những năm 
mươi tám hôi dài, nhưng trước với sau vân chỉ là một 
chuyện. Ngô Thừa Ấn muôn nói tới fhập fam ma (mười ba 


d9 'TDK II 1982: 69]. 
d9 'TDK VII 1988: 29]. 


Huệ Khái 87 


con ma), tức là bè lũ sáu giặc cướp bảy yêu tinh cùng cấu 
kết với nhau để phá hoại tâm lòng thanh tịnh của con 
người, làm con người mê mờ đi vào đường quấy, xa lìa 
chơn lý, xa chánh đạo. 


Sáu tên cướp 

Tây Du kê răng sau khi nghỉ đêm tại nhà một cụ già họ 
Trần, Đường Tăng và Tê Thiên lên đường đi thỉnh kinh. 
ST Fhây trò đi được lúc lâu, bông ven đường nghe soạt một 
tiếng, thấy sáu người xông ra, đứa nào cũng giáo dải, 
kiếm ngắn, dao sắc, cung cứng, quát vang... ” 0019 


Tế Thiên hỏi lai lịch, bọn cướp tự giới thiệu: “Nhà 
ngươi không biếi, bọn ta nói cho mà nghe: Chúng ta, một 
người gọi là mắt thấy mừng, một người gọi là tai nghe 
gián, một người gọi là mũi ngửi thích, một người gọi là 
lưỡi nếm nghĩ, một người gọi là ý thấy muốn, một người 
gọi là thân vốn lo. ” 19 

Biết chúng là ăn cướp, Tê Thiên đòi chia của, thế thì: 

“Sảu tên Cướp nghe nói, thẳng mừng thì mừng, thằng giận 
thì gián, thăng thích thì thích, thằng nghĩ thì nghĩ, thằng 


muốn thì muốn, thăng lo thì lo, cả lũ xông lên hò hét loạn 
„3z (112) 
Xi: 


Như vậy sơ yếu lý lịch của lũ cướp đường trắng trợn 
này đã TỐ. Chúng vôn là sáu căn (c căn) của mỗi người, 
gồm: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 


Ý). 
Bản lý lịch trích ngang của chúng còn cho thấy tuy 
năng khiêu sở trường hay tay nghê chuyên môn của từng 


d1 'TDK II 1982: 81]. 
d1!) [TDK II 1982: 82]. 
d1? I'TDK II 1982: 82]. 


88 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


tên rất khác nhau, nhưng đều giống nhau ở một căn bản 
chung: đôi cảnh sinh lòng. 

Sáu căn hàng ngảy hàng giờ tiếp cận với ngoại cảnh thì 
sinh lòng biên đôi theo cảnh. Biên theo cảnh hoài thì tâm 
điên đảo, giông như nước trong bị vân bụi dơ bân. 

Có sáu thứ bụi trần (7c #rần) từ bên ngoài đột nhập vào 
tâm con người (c ngoại nhập) thông qua lục căn, và 
tương ứng với lục căn là: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. 

1. Nhãn - Sắc: Mắt thấy màu sắc, hình dạng vừa lòng 
thì tham, trái ý thì chê. Mặt gặp sắc tướng sinh ra k¿ên 
(thây). 

2. Nhĩ - Thính: Tai nghe âm thanh ngọt ngào thì chê, 
âm thanh chói tai thì ghét. Tai gặp âm thanh sinh ra văn 
(nghe). 

3. Tỷ - Hương: Mũi ngửi mùi thơm tho thì thích thú, hít 
phải hơi hôi hám thì chăng ưa. Mũi gặp hương sinh ra 
khứu (ngủù)). 

4. Thiệt - Vị: Lưỡi nễm vị ngon béo thì khoái, nhấp phải 
đăng cay thì ớn. Lưỡi gặp vị sinh ra vị (nêm). 

5. Thân - Xúc: Thân xác thịt da cọ xát với da thịt hay 
lụa là êm ái thì mê, chạm phải sân sùi nhám nhúa thì chán. 
Thân xác do chung đụng mà sinh ra giác (cảm giác). 

6. Ý - Pháp: Ý gặp tư tưởng (pháp) thì sinh ra phân biệt, 
chê khen, ưa ghét, tính toán... Ý gặp pháp sinh ra ứr¡ (hiểu 
biết). 

Giải thích căn do, duyên cớ của lục tặc, Đức Cao Đài 
Tiên Ong dạy răng: “... hé có lục dục thì có lục trần, mà 
có lục trần thì mới sanh lục tặc. ” 013 


°! [Đại Thừa Chơn Giáo 1950: 356]. 


Huệ Khải 89 


Theo Phật, lục căn gặp lục trần sinh ra /„c hức, làm 
cho tâm con người đối đãi thị phi theo kiểu nhị nguyên 
(tương đối). Muốn đạt đạo, tức là thủ đắc được chân lý 
nhất nguyên (tuyệt đối), thì phải biết đối trị với lục dục là 
sáu điều ham muốn của con người mà lục thức đã gieo rắc 
lên mảnh tâm điền của mỗi người. 

Thiền Phật, Lão và Cao Đài quan niệm sở dĩ sáu tên ăn 
cướp xông vô nhà được là vì nhà vắng chủ. Hành giả biết 
làm chủ bản tâm, củng cố địa vị chủ nhả (chủ nhân ông) 
thì làm sao có nạn lục trần đột nhập để sinh ra lục tặc. 
Chính vì thế, khi giáp mặt lũ cướp, lập tức Tôn Hành Giả 
khăng định liền vai trò chủ nhân ông của mình: “Ô, các 
ngươi là sáu thăng giặc cỏ, không nhận ra người xuất gia 


này là chủ của các ngươi sao mà lại dâm chận đường?” 
12 


Như đã nói, con người là một hình ảnh hai cuộc đời.,19 


Không chế ngự đặng thì lục căn sinh lục dục, lục tặc. Chế 
ngự đặng thì lục tặc trở nên /c /hông là sáu món thần 
thông. Đức Cao Đài dạy: “Vả lại lục dục là sảu con qu, 
tức là sáu đứa du côn, nhưng. nếu biết cách thâu phục 
chúng nó đặng thì sảu con quỷ ấy trở nên lục thông là đắc 
đ)ờ 

Diễn tả sự đối trị của hành giả trước lục tặc, Ngô Thừa 
Ân mượn tay Tè Thiên tiêu diệt trọn lũ cướp sáu tên: “Sáu 
tên cướp bỏ chạy tản loạn. Hành Giả nhanh nhẹn đuổi 
theo tóm gọn, đập chết hết.” Sau đó Tè Thiên báo cáo 
cùng Đường Tăng: “Xin mời sự phụ lên đường, lũ cướp đã 
bị lão Tôn giết hết rồi.” ®' Ở đây họ Ngô hàm ý: muốn 


019 FTDK II 1982: 82]. 
!3 Xem bài Đường Tăng! Anh Là Ai? 
!9 [Đại Thừa Chơn Giáo 1950: 354]. 
0! ITDK II 1982: 83]. 


90 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


lên đường tìm chơn lý tuyệt đối (thỉnh kinh) thì trước hết 
phải đại hùng đại lực, nhất tâm diệt xong lục dục. Do đó, 
sự truy quét của Tê Thiên là đứt khoát, quyết liệt, không 
khoan nhượng. 

Tuy nhiên con người vốn dễ dàng có khuynh hướng 
thỏa hiệp với cái xấu của bản thân. Lý trí thì bảo phải 
quyết liệt: “Ởành Giả nói: Thưa sư phụ, mình không đánh 
chết họ, họ cũng đánh chết mình. ” Nhưng tình cảm và bản 
năng yêu đuối lại không nỡ dứt bỏ những ràng buộc của 
đam mê ham muốn, sở dục tư riêng, cho nên: “7z Tạng 
nói (...) bọn chúng tuy là giặc cướp chặn đường (..) chỉ 
đuối chúng ẩi là xong, việc gì phải giết? ” 018 

Sự tranh cãi giữa hai thầy trò đã phản ánh hiện thực 
cuộc đời: có rất nhiều anh Tam Tạng đi thỉnh kinh, nhưng 
chỉ rất ít chàng tới được chùa Lôi Âm Đặp Phật. Nguyên 
do thành công hay thất bại là chỗ dám giết hay buông tha. 
Vì sự ngậm ngùi thiên cô đó mà khi được hỏi rằng người 
tu hành chân chính nên hiểu sinh hay hiếu sát, một thiền sư 
đã trả lời rất nghiêm túc: Hiếu sát! Phải hiểu là sát lục tặc 
để cho lòng trống tâm không, cảnh thế sự đời thôi chẳng 
còn vướng víu buộc ràng. 

Cũng vậy, khi tổ sư Vương Trùng Dương dạy đạo cho 
vợ chồng Mã Ngọc (Mã Đơn Dương) và Tôn Uyên Trinh 
(Tôn Bất Nhị), đã khuyên hai ông bà: “Sá/ sanh thăng 
thiên đường, phóng sanh sa địa ngục. ” °'®' Nghĩa là muỗn 
giải thoát thì phải giết chết phàm tâm; còn thả lỏng phàm 
tâm thì phải chịu luân hồi. 


9 [TDK II 1982: 83]. 
0! [Thất Chơn Nhơn Quả 1974: 37]. 


Huệ Khái 91 


Bảy con yêu tỉnh 

Bảy con yêu nữ nõn nà xuất hiện ở Hồi thứ Bảy Mươi 
Hai không giống như các giặc cái khác ở truyện Tây Du: 
chúng không hề đòi hỏi Tam Tạng cung ứng cho chúng cái 
khoản dịch vụ tình yêu. Trước sau chúng chỉ muốn “bẩm 
lão hòa thượng béo ấy lên ăn...” 029 

Cách xử trí của Tễ Thiên với bảy con yêu nữ lần này 
cũng khác. Thông thường hễ gặp yêu tinh quỷ quái là Tè 
Thiên lập tức vung thiết bảng chực giết chết ngay tức 
khắc. Với xê ri bảy ả, Tế Thiên lại tỏ thái độ hoàn toàn 
thay đôi: 


“Hành Giả nghĩ: Ta mà đánh chúng (...) cả lũ toi mạng 
hết, như thê đảng thương lăm! (...) không nên đánh chúng, 


chỉ cần dụng một kế tuyệt hậu, bắt chúng không dám rời đi 
» (121) 


đâu còn hay hơn nhiêu. 

















Bảy yêu nữ động Bàn Ty [Ngô Thừa Ân 1988] 


d2 'TDK VII 1988: 41]. 
d2 'TDK VII 1988: 43]. 


92 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Tưởng sao, kế tuyệt hậu của Tẻ Thiên hóa ra là dở. Tè 
Thiên lý luận với Bát Giới: “Bọn chúng định tắm xong sẽ 
quay về hâm Sư phụ ăn thịt. Tôi theo bọn chúng tới đó thấy 
chúng cởi quân áo xuống tăm, định đánh chết chúng, 
nhưng sợ bắn cây gậy và mắt danh dự, bèn chẳng hè dừng 
tới gậy, biến thành một con chỉm ưng đói, quắp quân áo 
chúng mang đi. Bọn chúng chắc phải chịu thẹn thùng xấu 
hồ, dìm người trong nước, không dám lên đâu. Chúng ta 
mau đi cứu sự phụ để lên đường. ” 02 

Không giết, chỉ cắp quần áo mặc ngoài. Ân ý ở đây là 
hời hợt, bì phu. Cách xử lý như vậy không rốt ráo, chăng 
dứt khoát. Tê Thiên nói “76i £hì chẳng đánh.” (tr.45) bởi 
vì Tế Thiên nghĩ rằng “cả /ñ toi mạng hết, như thế đáng 
thương lắm!” (tr. 43) 

Trái lại, Bát Giới tỏ ra rất vững vàng quan điểm, lập 
trường: “Bá/ Giới cười nói: Sự huynh làm việc gì cũng 
không đến cùng. Đã thấy yêu tỉnh sao không giết chết 
chúng để còn đi cứu sư phụ (tr. 43). Theo em, trước hết 
đánh chết yêu quái, sau giải cứu sư phụ. Đó là kế nhồ cỏ 
nhỏ cả rễ (tr. 45). ” 

Chính vì ngay từ đầu Tẻ Thiên đã có ý nương tay cho 
nên không diệt được bảy nữ yêu, tuy tạm cứu được Tam 
Tạng (Hồi thứ Bảy Mươi Hai), nhưng rồi về sau lại bị 
chính lũ yêu đó hãm hại cả mấy thấy trò thêm lần nữa ở 
quán Hoàng Hoa (Hồi thứ Bảy Mươi Ba). 

Sự toan tính chần chừ, thiếu đứt khoát, không rốt ráo 
của Tê Thiên là dễ hiểu. Vì vũ khí tắn công của bảy yêu nữ 
rất đặc biệt: “Bông thấy bảy cô gái cởi khuy áo, để lộ eo 
bụng trắng phau như tuyết, làm phép từ trong rồn ùn ùn 
nhả những sợi tơ ra như một tắm lưới mù mịt một khoảng 


d2 'TDK VII 1988: 44]. 


trời, trm kín lấy Hành Giả.” 0® 

Nhận định của Tê Thiên với loại vũ khí này như sau: 
“Vật cứng còn có thể đánh đứt, thứ này mêm đánh chỉ lún 
xuống thôi. Khéo nó biết, nó quấn chặt lấy mình, lại hóa 
độ? Sân 

Chính vì bảy yêu nữ sở trường vũ khí chuyên dụng như 
vậy nên Ngô Thừa Ân mới chuyên hộ khẩu thường trú của 
chúng về động Bàn Ty. Bàn ## nghĩa là cuộn tròn, quấn 
tròn. 7y #4 là tơ; sợi tơ nhu nhuyễn, mềm mại mà khó dứt. 
Ý ở đây đã rõ: tơ là tơ tình, không thê dứt ngay, ngụ ý là 
díu dan vấn vít. Chế ngự cái tình cảm con người không 
phải chuyện dễ, vì con người ưa luyến tiếc, hay khoan 
nhượng với tình cảm bản thân. 

Tuy không thấy Ngô Thừa Ân nói rõ lai lịch từng nữ 
yêu như khi giới thiệu từng tên trong bọn sáu giặc cướp, 
đến đây cũng có thể sưu tra được danh tính của bảy cô 
nảng. Bảy chị em chính là /hấi finn một bọn, gôm có: 
mừng, giận, buôn, sợ, yêu, ghét, muốn (hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, 
đục). Đôi khi bảy ả còn đổi tên khác đi chút xíu là: mừng, 
giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, khiếp (hÿ, nộ, ưu, tr, bi, khủng, 
kinh). 

Thất tình và lục dục, cấu kết nhau nội công ngoại kích, 
là mười ba con ma phá hoại tâm thanh tịnh, gây phiền não 
chướng ngại, cản trở người tu thiền (hành giả). 

Về hiểm họa ấy, Đức Cao Đài Tiên Ông dạy: 

“Thất tình lục dục là mối loạn hàng ngày ở trong tâm 
trí, không phương trừ khứ. Một đảm giặc liệt cường tài trí, 
đánh phá ruông trong núi cao non thắm còn dễ dẹp trừ 


033 FTDK VII 1988: 63]. 
022 FTDK VII 1988: 38]. 


94 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


đặng, chớ mối loạn nơi tâm khó mà diệt đặng cho yên, 
nhứt là ma lục dục (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thán, ÿ) nó phá 
hoại hàng ngày. ” 0®) 

“Con người vì bị thất tình, lục dục mà hao tổn tỉnh 
thân, tiêu mòn khí phách. Nó luống đẩy xô nhơn loại vào 
ao lửa núi gươm, hang sâu vực thăm.” 06) 

Người tu thiền (hành giả) khi ấy phải biết mài gươm trí 
huệ mà đối địch cùng lũ thập tam ma. Đức Vô Cực Từ Tôn 
Diêu Trì Kim Mẫu dạy phải biết thu phục mười ba con ma 
này cho chúng cải tà quy chánh: 

Muốn phản bổn huyền công tu tập, 

Muốn huờn nguyên phá chấp giải mê. 

Bảy tình sảu dục quay về, 

Về nơi căn cội bô đê khi xưa. 

Ngô Thừa Ân ở Hồi thứ Bảy Mươi Hai tuy phớt lờ lai 
lịch bảy yêu nữ, nhưng lại bày ra phương châm đối trị với 
chúng. Lũ yêu này cư ngụ động Bàn Ty và chiếm cứ suối 
Trạc Cấu. Trên kia đã nói rõ Bàn Ty là tơ tình vướng vít, 
làm sao dứt bỏ? Thì đây, Trạc 3 viết với bộ /húy 
? (nước) nghĩa là rửa ráy; cấu 3§ viết với bộ hổ + (đất) 
nghĩa là nhơ bợn, cặn cáu. Vậy, Trạc Cấu tức là hãy rửa 
sạch bụi bặm lòng trần. 


(27) 


Cũng vậy, Đức Cao Đài Tiên Ông dạy muốn trị mười 
ba con ma ây, phải hêt sức kiên trì với lòng thanh tịnh (tâm 
không): 

Thất tình lục dục sớm trừ xong, 
Luyện tập ngày đêm sửa tâm lòng, 


2 [Đại Thừa Chơn Giáo 1950: 354]. 
°39 [Đại Thừa Chơn Giáo 1950: 358]. 
0” Cơ Quan Phô Thông Giáo Lý, 14-8 Nhâm Tuất (30-9-1982). 


Huệ Khải 95 


Khử diệt thất tình an tánh thiện, 
Tu hành phải để chỉ không không.“”ề) 

Núi Bàn Ty nằm gần suối Trạc Cấu, và Thất Tinh đã 
được chuyên hộ khâu vê thường trú ở đó, theo ân ý của 
Ngô Thừa An, có nghĩa răng trước sau gì cũng sẽ đoạn trừ 
xong được thât tình. Đoạn diệt được, thì Tam Tạng mới có 
thê tiêp tục lên đường thỉnh kinh (truy câu chân lý tôi 
thượng). 

Hiểu trên lý thuyết là đơn giản, nhưng trong thực 
nghiệm tâm linh của hành giả cô kim, có biệt chăng đã 
không ít kiêm khách phải bẻ kiêm bên trời mà ngậm ngùi 
than dài thở văn. 

Than rằng: 

Thế gian là một trường thi, 

Tạm trân duyên cảnh đê gì thoát ra. 
Diệt trừ sảu bảy mười ba, 

Trăm năm trong cối người ta đề gỉ! 


19-3-1992 
Bồ túc 28-5-2010 


2 [Đại Thừa Chơn Giáo 1950: 360]. 


96 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


8. Nẻo Vẻ Bên ấy 


Có đi ắt có đến. Cuối cùng, thầy trò Đường Tăng cũng 
đặt chân tới cảnh giới của Phật. Thấy Đường Tăng mải mê 
ngắm cảnh đẹp, Tế Thiên nhắc khéo: “Sư phụ những lúc 
gặp cảnh giả, Phật tượng giả thì vội sụp người lạy. Bây 
giờ gặp cảnh thật, Phật tượng thật lại chẳng xuống ngựa 
là cớ sao?” Tam Tạng nghe vậy, vội vàng xuống ngựa, 
bước tới cửa tòa lầu, nhìn thấy một đạo đồng đứng 
nghiêng người trước công chùa...” 

Đọc chậm rãi tới đây, nếu tỉnh ý một chút, người đọc 
dừng lại tự hỏi: Sao lạ vậy? Tại sao trước công chùa không 
bồ trí một chú tiểu, sa di, tỳ kheo hay hòa thượng? Tại sao 
trước công chùa lại để một đạo đồng? Phải chăng sơ tâm 
nên viết lẫn lộn? Đạo đồng sao không đứng nơi đạo quán 
(Lão, Tiên) mà ra cổng chùa (Thích, Phật) để đón Đường 
Tăng? 

Hỏi, rồi lại đọc thêm xem cớ sự thế nào. Hóa ra, đạo 
đồng ấy vai về rất lớn, “đó là Kim Đính Đại Tiên ở quán 
Ngọc Chân dưới chân núi Linh Sơn...” 83 

Đầu chương nói chùa, bây giờ bảo quán! 

Linh Sơn là đất Phật, Đường Tăng tìm Phật để thỉnh 
kinh Phật, ai ngờ đến cõi Phật thì lại gặp Tiên! Và ông 
Tiên đó lãnh nhiệm vụ của Quan Âm (Phật) chờ đón người 
thỉnh kinh Phật! Ngô Thừa Ân phải chăng phóng túng ngòi 


d2 'TDK X 1988: 1561. 
d3 'TDK X 1988: 157]. 


Huệ Khái 97 


bút bất chấp tính nhất quán, nhất trí của câu chuyện? 

Nhớ lại trong những hồi trước đây, có nhiều đoạn kể 
việc Tê Thiên đập phá đạo quán, chỉ trích đạo sĩ, lấy nước 
tiêu giả làm “kim đơn”...“” Có người dễ lầm tưởng rằng 
Ngô Thừa Ân bài bác Tiên, Lão và cô vũ riêng cho Phật, 
Thích. Thực sự không phải thế! 


Tam Giáo một nguồn 

Tây Du Ký dung hòa Tiên, Phật và chủ trương Thích, 
Lão không khác nhau về con đường giải thoát. Đi Tiên thì 
về Phật. Đến Thích thì khởi đi từ Lão. Ân ý này được thể 
hiện nhiều chỗ trong toàn bộ 7ây Du. Chẳng hạn, ở đầu 
truyện, Tê Thiên học đạo Tiên với Bồ Đề Tổ Sư, rồi sau 
quy y làm hòa thượng. Và cuối truyện, trước khi vào đất 
Phật, mấy thầy trò phải dừng chân nghỉ qua đêm ở quán 
Ngọc Chân của Kim Đính Đại Tiên. 

Có người cho rằng Phật lớn hơn Tiên. Qua Tây Du 
người ta có thể vin vào nhiều chi tiết để có minh chứng 
cho định kiến Tiên thấp hơn Phật. Chăng hạn: Lão Quân, 
Ngọc Hoàng (tiêu biểu cho bên Tiên) không trị được Tê 
Thiên, mà chỉ có Phật Tổ Như Lai mới nhốt được Mỹ Hầu 
Vương dưới Ngũ Hành Sơn. Hoặc vIn ngay câu chuyện 
Kim Đính Đại Tiên được cắt cử làm tiếp tân trực dưới núi 
Linh Sơn đón khách. 

Ngô Thừa Ân phải chăng đã khéo léo phủ nhận định 
kiến đó một cách kín đáo? Bởi lẽ, khi Phật Tổ trao kinh 
Phật cho Đường Tăng lại ân cần dặn dò rằng: “Phđi quý 
bảu! Phải coi trọng! Bởi trong đó có phép màu đắc đạo 
thành Tiên...” 05) 


d3Đ 'TDK V 1988: 1101. 
d32 I'TDK X 1988: 1761. 


98 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Phật trao kinh Phật cho đệ tử Phật, để rồi theo đó con 
Phật tu hành sẽ đắc đạo thành Tiên! Như vậy, theo Ngô 
Thừa Ân, dù Tiên hay Phật, dù Lão hay Thích, sự khác 
nhau chỉ là danh xưng, hình thức, cốt lõi vẫn là một. Đi xa 
hơn, Ngô Thừa Ân còn gồm luôn cả Nho vào một bảng giá 
trị của chân lý giải thoát, tuy rằng về cơ bản Nho hầu như 
thiên về nhập thế. 

Quan điểm Tam Giáo đề huề, đồng đẳng của họ Ngô 
Ủ33) đã được tác giả nói ra bằng cách mượn lời Như Lai khi 
trao kinh cho Đường Tăng: “Công đức của những quyền 
kinh này không có gì sánh nổi. Tuy là giới luật của cửa ta 
(  hật môn), nhưng cũng là nguồn dòng của Tam Giáo...” 
q34 

Lời tâm huyết của Như Lai trên điện Lôi Âm cũng là lời 
vua Trần Thái Tông sau khi đại ngộ, đã ân cần gửi gắm 


03” Về chủ trương dung hòa Tam Giáo, ngoài Ngô Thừa Ân với 
Tây Du Ký, đời Minh còn có Tiên Phát Hiệp Tông Ngữ Lục (một 
quyền) do đạo sĩ Ngũ Thủ Dương tuyển chọn. Thủ Dương là đạo 
hiệu, còn có hiệu là Xung Hư (Tủ). Theo [Ngô Phong 1994: 
1226], trong quyển Tiên Phật Hiệp Tông, Ngũ Thủ Dương đã 
dung hòa công phu thiền định (nội đan công pháp) của Tam 
Giáo. 

Vì sao nhan đề sách là 7iên Phật Hiệp Tông? Theo Thủ 
Dương, mục đích luyện đan là thành Phật thành Tiên, con đường 
luyện đan là hoàn hư mà hoàn hư là lý luận dung hợp của Nho, 
Thích, Lão. Ông cho rằng Tiên Phật tu đạo đồng công phu, đồng 
hiệu quả (đồng công đồng hiệu). Ông viết: “Ngộ hữu Tiên khả 
học, tắc học Tiên tức Phật dã. Ngộ hữu Phật khả nhập, tắc nhập 
Phật tức Tiên dã." iã 4h °Ị 3È, RỊ Š# {h Fp ? ,. i3 2ñ Th 
5Ƒ A., RỊ A #È EP 4 +,. (Gặp Tiên có thể theo học, học Tiên 
tức là học Phật vậy. Gặp Phật có thể nhập môn, vào cửa Phật tức 
là vào cửa Tiên đó.) Lê Anh Minh dịch. 

3 [TDK X 1988: 176]. 


Huệ Khải vi 


trong sách Khóa Hư Lục, bài Phố Khuyến Phát Bỏ Để 
Tâm: 
VỊ] mình nhân vọng phân Tam Giáo, 
Liêu đắc để động ngộ nhất tâm. "°) 
Nghĩa là: 
U mê đời lầm lẫn mà coi Tam Giáo khác nhau, 
Khi đạt được góc cội rồi đếu giác ngộ một tâm. 


Đường vô xứ Phật 

Ngủ một đêm tại quán Ngọc Chân, hôm sau mấy thầy 
trò chuẩn bị lên đường. Tê Thiên nói với Kim Đính Đại 
Tiên: “2% phụ tôi đang sốt ruột muốn bái Phật, phải đi 
ngay đừng chậm trễ nữa. ” 

Đại Tiên cười khà khà dắt tay Đường Tăng dẫn vào cửa 
pháp môn. Nguyên con đường này không ra lỗi cổng chùa, 
mà từ gian giữa trong quán, đi xuyên qua lỗi cửa sau. Đại 
Tiên chỉ Linh Sơn nói: “Nơi ấy là núi Linh Thứu, thánh 
địa của Phật Tổ đấy.” 056) 

Nói cách khác, muốn đi vô đất Phật, chỉ có con đường 
một chiều như trên. Không thể nào đi lộn trở ra. Con 
đường này đưa vào lỗi phía sau. Chỉ tiết này gợi nhớ đến 
lúc Mỹ Hầu Vương cầu đạo ở Tà Nguyệt Tam Tỉnh động, 
phải “đi vào bên trOHg, đóng cửa giữa lại, rôi đi vào lỗi 
cửa sau, ở chỗ kín ấy sư phụ sẽ truyền đạo cho. ” 03 


Học tu theo Lão hay Phật, đi vào con đường thiền, tức 
là hành giả chọn con đường hướng nội (đi vào trong). Đi 
0 4 A4 2= #,7 f# JÄ E] lt — x3. (CÉ # # # 


s) 
d39 'TDK X 1988: 158]. 
d3? 'TDK I 1982: 55]. 


100 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


ra (hướng ngoại), chỉ gặp âm thanh sắc tướng; nói theo 
Phật, đó là huyễn ảo. Đạo Đức Kinh, Chương XII có câu: 
“Thị dĩ thánh nhân vị phúc bất vị mục. ” f3 (Cho nên 
thánh nhân vì bụng chứ không vì mắt.) Đó là ám chỉ hành 
giả phải quay vào, quay vô trong, đừng nhìn ra ngoải, như 
thế mới gặp được chân, bỏ được giả. 

Theo truyền thống phương Đông, giáo pháp. chỉ bày con 
đường tu thiền phải mật truyền, giông như Bồ Đề Tổ Sư 
dạy Hầu Vương ở cửa sau, nơi chỗ kín nhiệm. Kinh kệ, 
cúng bái, cầu siêu, sám hối, lập đàn, v.v... là hình nhi hạ 
học, là ngoại giáo công truyền (exofericism), dành cho đại 
chúng. 

Trái lại, con đường đi tìm trăng sao cửa động (tìm tâm) 
của hảnh giả cô đơn, âm thầm lặng lẽ, là hình nhi thượng 
học, là nội giáo tâm truyền (esofericism), hay nói theo Bồ 
Đề Đạt Ma ở Trung Quốc vảo thế kỷ thứ Sáu là giáo ngoại 
biệt truyền.t3? 


Trên bến Lăng Vân 

Sau khi từ biệt Kim Đính Đại Tiên, mây thầy trò Đường 
Tăng tiếp tục đi tới bến Lăng Vân và “nhìn thấy một dòng 
nước cuốn cuộn, sóng vô tung trời, rộng tới tăm chín dặm, 
bốn phía tịnh không một bóng người. ” 040 

“Bến này nguyên chỉ có một cây, câu độc mộc. ” Đường 
Tăng không chịu qua cầu, vì lẽ cầu ấy: 


Muôn trượng cao một cọng cấu vông, 
Trơn như mỡ khó đặt chân...$) 





du #^, 6M TS Ä H. 
d3) Xem bài Mỗi Lòng Giấy Trắng. 
4® 'TDK X 1988: 159]. 

d4) 'TDK X 1988: 159]. 


Huệ Khải lếN 


Tuy nhiên Tẻ Thiên cứ nhất định bảo: “Phải bước qua 
cây câu này mới thành Phật được chứ. ” 042) 


Cây cầu trớ trêu ấy thực sự nằm chính trong thân con 
nĐƯỜI. Trong phép tu thiền của đạo Lão và Cao Đài, hành 
giả phải uốn cong đầu lưỡi cho đụng vào phía trong hàm 
trên (nơi gọi là c4), tạo thành cây câu nối liền hai bờ, là 
hàm dưới và hàm trên, như thế gọi là thượng thước 
kiểu.““®' Động tác này tạo thuận lợi cho nước miếng tiết ra 
nhiều. Nước miếng (tân dịch) vốn được các đạo sĩ quý 
báu, coi là một vị thuốc thiên nhiên sẵn có trong thân mỗi 
hành giả (nội dược), dùng để luyện nội đơn cho thành 
chánh quả (đắc đạo). 

Giữa lúc Đường Tăng còn phân vân chưa dám qua cầu, 
bỗng có Tiếp Dẫn Phật Tổ mang thuyền đến rước qua 
sông. Truyện Tây Dự tả đoạn này rất khéo: “7m Tạng 
quay đâu, chọt nhìn thấy phía hạ lưu có một người đang 
chèo thuyên bơi tới, cất tiếng gọi to: Lên đò! Lên đò! ” 049 

Đọc kỹ đoạn này, cần lưu ý trình tự sự việc. Không phải 
vì Đường Tăng nghe tiếng gọi đò trước rồi sau đó mới 
quay đầu lại. Chính nhờ Đường Tăng quay đầu lại trước 
nên mới nhìn thấy người lái đò đang chèo tới. 

Đò là để đưa người qua sông, sang tới bờ bên kia (đáo 





02 [TDK X 1988: 1601. 

0) Thượng thước kiểu E36 †§. (Thước kiều là cây cầu chim 
khách, bắc qua sông Ngân cho Chức Nữ gặp Ngưu Lang.) Ngoài 
ra, còn có phép nhíu hậu môn gọi là hạ hước kiểu TF 36 38. 
Trong phép vận chân khí của hành giả có hai chỗ đứt mạch, phía 
trên là Môn P1, phía dưới là Cốc Đạo ®- ‡ắ . Kỹ thuật bắc hai 
cầu bằng cách co đầu lưỡi và nhíu hậu môn giống như gắn hai 
cục “cầu chì” nối liền hai chỗ đứt quãng ở Môn và Các Đạo đề 
luồng chân khí (ví như dòng điện) vận hành liên tục trong cơ thể. 

0# [TDK X 1988: 1601. 


102 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


bỉ ngạn). Đường Tăng quay đầu lại nhìn thấy đò tức là gặp 
được phương tiện để sang bờ bên kia (bỉ ngạn) cũng là bờ 
giác ngộ (bến giác) hay cõi Phật. Bờ bên nảy là luân hồi 
sanh tử (bờ mê). 

Nói rằng Đường Tăng quay đầu lại thấy đò, tức là sẽ 
thấy bờ bên kia; ở đây truyện 7ây Du muốn ám chỉ bốn 
chữ của nhà Phật: //ôi đầu thị ngạn (quay đầu là bờ).““S) 

Con người phàm phu hướng ngoại cứ đi hoài trong cõi 
hồng trần, lênh đênh trên biển khổ sóng gió chập chùng 
(khổ hải vạn trùng ba).““®' Nhưng trong tự thân con người 
đã có sẵn chủng tử của Phật (Phật tính), do đó, một khi 
con người sực tỉnh dừng bước giang hô, quay đầu lại thì 
không còn tiếp tục đi sâu vào biển trần nữa, bến giác sẽ 
hiện ra. 

Do triết lý đó mà có câu chuyện mười tám ông ăn cướp, 
vừa mới kịp buông dao giã từ đời oan khiên nghiệp 
chướng, lập tức đã trở nên thập bát la hán trang nghiêm 
cho đời sùng mộ, kính ngưỡng. 

Trở lại chuyện chiếc thuyền (hay con đò). Nó không có 
đáy! Đường Tăng hỏi người lái đò: “Thuyền của ngài là 
thuyên hỏng, không đáy, qua sông làm sao?” 84 

Thuyền có đáy là thuyền hữu hình cõi tục. Nó chỉ có thê 
chở khách trần đi từ bờ mê này sang bến mê kia. Thuyền 
có đáy dù to đến mấy, sức chở người cũng có giới hạn. 

Thuyền không đáy là thuyền vô hình cõi Tiên cõi Phật. 
Nó đưa khách trần lìa bến mê sang bờ giác. Nó không đáy 
mà chở người vô hạn. Không có sóng dữ nào nhận chìm 
được. 


45 m gã # #, 
(146) + ⁄ * # M. 
d0 EIDIES 1988: 161]. 


Huệ Khải 103 


Chính vì huyền diệu như thế nên thuyền ấy được Phật 
Tổ tán thán rằng: 
Thuyên ta đây: 
Thuở hông hoang từng nổi tiếng, 
Có ta đây chèo chống giỏi giang. 
Sóng to gió cả vững vàng, 
Không đâu không cuối bước sang cõi lành. 
Quay về gốc, bụi trần chẳng bọn, 
Muôn kiếp đày, thanh thản qua sông. 
Thuyên không đáy vượt trùng dương, 
Xưa nay cứu vớt muôn vàn sinh linh.°*8) 

Chiếc thuyền trên bến bến Lăng Vân chính danh của nó 
là thuyền bát nhã. Phật gọi cõi đời nảy là sông mê, biển 
khổ. Qua sông vượt biển cần phải dùng thuyền. Con 
thuyền đạo pháp đưa chúng sanh đến bến bờ giải thoát hay 
niết bàn tịnh lạc chính là trí huệ, còn gọi là bát nhã ##3‡ 
(praJna). 

Cái trí huệ bát nhã ấy không phải Phật đem trao, ban 
tặng cho chúng sinh, mà bản thân chúng sinh đã có từ lâu. 
Nó vô thủy vô chung (không đâu không cuối). Phật chỉ 
giúp đỡ cho chúng sinh tìm lại cái mà họ đã có sẵn. Phật 
chỉ là bà đỡ, bà mụ; chúng sinh phải đẻ chứ Phật không đẻ 
giùm! Chính do ý đó mà trong bài kệ về thuyền bát nhã, 
câu hai nói /hzở hồng hoang (tiên thiên); câu năm nói 
không đầu không cuối (bất sinh bất diệt); câu ba nói có fa 
(Phật) đây chèo chống... 

Phật là người đưa đò cho chúng sinh sang bến giác; 
chúng sinh phải xuống đò, phải tự bước lên thuyền mà 
sang sông. Nói cách khác, chúng sinh phải tự mình lên 


d4 'TDK X 1988: 161]. 


104 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


đường: Phật chỉ là người dẫn dường dắt lối, cho nên người 
đến đón thầy trò Đường Tăng mới có pháp hiệu là 7iếp 
Dân Phật Tổ. 

Bát nhã còn gọi là bát nhã ba la mật đa (prajna- 
paramiia). Ba la mật đa (paramia) theo chữ Nho là đáo bỉ 
ngạn (qua tới bờ bên kia, bờ giác ngộ).”'” Khi Đường 
Tăng quay đầu lại thấy thuyền (hổi đâu thị ngạn), ây mới 
chỉ là nhân. Có nhân vẫn chưa đủ, cho nên dù đã được 
Phật Tổ bảo đảm sẽ đi qua tới bến giác, Đường Tăng cứ 
mãi dùng dằng không muốn lên thuyền. 

Phải chăng, đó cũng là tâm lý thế gian: làm Phật Tiên 
thời phân đông ai cũng muốn cũng ham, nhưng mà coI lại 
cõi trần, tuy bản chất (nói theo Phật) là khổ, nhưng hiện 
tượng (cảm nhận bằng trí phàm phu) cớ sao lại muôn màu 
muôn vẻ; chèng ơi, vui quá! Cho nên bỏ đi cũng chẳng 
đành! Bởi vậy, trong Cao Đài có bài thơ làm chứng cho 
nỗi lòng thế nhân ở bên này sông, một chân dợm bước 
xuống thuyên, mà một chân còn trì vào bờ lưu luyến: 

Điên đảo lòng con nổi đạo đời, 
Đời con rộn rực luyễn mê chơi. 
Đạo thì cũng muốn tu thành Phật, 
Theo đạo thì con lại tiếc đời.1Ỷ9 

Do tình cảm lưu luyên (/iếc đời) ấy mà nhiều người cứ 
tu hoài vẫn không xong. Người tìm tu là mong được chữa 
bệnh trần ai (tham ái, sân si...). Khi vào đạo (nhập môn) 
tức là đã có Thầy đem đạo mẫu làm linh dược (thuốc hiệu 
nghiệm) chữa bệnh. Thây là lương y giỏi nghề (danh 
lang), pháp môn là linh được, nhưng tín đồ (bệnh nhân) 
vẫn không hết bệnh trần (vẫn còn tham ái, sân si...) thì đó 





0 Bạ la mật đa )š ## # Z ; đáo bi ngạn #| # #.. 
32 [Đại Thừa Chơn Giáo 1950: 86]. 


Huệ Khải 105 


chính là lỗi của người bệnh không chịu tích cực dùng 
thuốc cho đúng theo toa của thầy thuốc. Đức Ngọc Hoàng 
Thượng Đề dạy về chỗ éo le này như sau: 

Bệnh nhân gặp đặng danh lang, 

Còn vương lấy bệnh tại chàng muốn vương.Š!) 

Trở lại việc Đường Tăng dùng dằng không muốn bước 
lên thuyền bát nhã của Tiếp Dẫn Phật Tô. Chi tiết này ngụ 
Mã rằng trên đường đạo tuy sẵn có nhân lành rồi nhưng lại 

cần thêm /jiện duyên. Cái duyên tốt đẹp ấy sẽ dồn cho 
chúng sinh không còn phải lưỡng lự gì cả. Trong cuộc đời, 
đó là nghịch cảnh. Nghịch cảnh làm con người chắn 
chường phôn hoa vật chất và hồi tâm nghĩ đến chuyện tu 
hành giải thoát. Kẻ nào càng cứng lòng rắn dạ thì nghịch 
cảnh càng dữ dằn khốc liệt để chuyển tâm cho họ biết tu. 
Ở Tây Du, Ngô Thừa Ân mượn tay Tê Thiên để tạo ra 
duyên: “Hành Giả đứng khoanh tay trước ngực, bất ngờ 
đẩy mạnh một cái, Tam Tạng đứng không vững, rơi đánh 
ào một cái xuống nước, Phật Tô nhanh tay đỡ lấy, dắt 
xuống đò. Tam Tạng vừa phủi quần áo vừa giậm chân oán 
trách Hành Giả. ” 3° 

Tâm lý của Tam Tạng “oán trách Hành Giả” cũng là 
tâm lý của Ngưu Ma Vương và bà La Sát (Thiết Phiến 
Công Chúa), oán hờn thù ghét Tê Thiên, vì Tê Thiên đã 
trợ duyên cho Hồng Hải Nhi (yêu ma) trở nên Thiện Tài 
Đồng Tử nơi cõi Phật, hầu cận Quan Âm Bồ Tát.” Cho 


0Š Thánh tịnh Đại Thanh (Gò Vấp), 23 rạng 24-8 Giáp Tuất (02- 
10-1934). 

032 [TDK X 1988: 161]. 

0Š Khi nghe Tễ Thiên nhận vợ chồng Ngưu Ma Vương vào vai 
về anh chị, vợ Ngưu Ma Vương (bà La Sát) liền trách mắng: 
“Con khi khốn kiếp kia, đã là tình anh em thân thiết, sao lại hại 
cơn ía?” [TDK VI 1988: 201]. Còn Ngưu Ma Vương thì quát 


106 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


nên, cái éo le cay đắng là nhiều khi làm ơn mắc oán. 

Cũng vậy, lịch sử các tôn giáo hoản cầu, từ Đông qua 
Tây, từ xưa tới nay, hầu như đều có một định lệ bắt di bất 
dịch: Anh mà đem đạo, đưa giáo lý tới cõi đời để cứu đời, 
thì chính người đời sẽ dè bỉíu, chỉ trích, giam cầm, đóng 
định, hay bức tử anh. 

Bởi lẽ ấy mà xưa kia, Đức Không Tử suốt đời lận đận 
lao đao đi rao giảng đạo thánh hiền, chỉ vì mưu cầu hạnh 
phúc cho bá tánh chúng sanh, thế nhưng trong quá trình 
bôn ba các nước, Đức Vạn Thế Sư Biểu nhiều phen bị vua 
chúa hắt hủi, lắm lần bị kẻ đữ đánh đuổi, vây hãm cho đói 
khát thảm thương ở đất Khuông hay nước Trần, nước 
Thái... 

Thành thử, trên đường sang Thiên Trúc gặp Phật, 
Đường Tăng đâu phải chỉ riêng gặp tai ương với quỷ ma 
yêu quái, mà Đường Tăng còn gặp cả những hiểm nguy 
giữa con người với con người, đồng loại với đồng loại. 
Đường Tăng ơi! Muốn đáo bỉ ngạn ư? Muốn đưa người 
sang sông ư? Nẻo về bên ấy chông chênh lắm! 


Tháng 01-1992 
Bồ túc 05-6-2010 


lên: “... cớ sao lại nỡ hại con ta là Ngưu Thánh Anh ở động Hỏa 
Vân, khe Khô Tùng núi Hiệu? Ta đang căm giận nhà ngươi...!” 
[TDK VI 1988: 223]. 


Huệ Khái 107 


9. Nỗi Lòng Giây Trăng 


Nghe tin báo thầy trò Đường Tăng đã đến, “Phá: Tổ 
mừng lắm, lập tức xuống chiếu vàng, cho gọi tám vị bô tát, 
bốn vị kim cương, năm trăm vị a la hán, ba nghìn vị vết để, 
mười một vị đại diệu, mười tám Vị già lam vào đứng xếp 
thành hai hàng, sau đó mới xuống chiếu vàng cho gọi 
Đường Tăng vào. ” 059 

Mở đầu cho việc truyền kinh mà tả tỉ mỉ cảnh đón tiếp 
long trọng hiếm có như thế nhằm ngụ ý răng đạo pháp 
không phải dể duôi truyền thụ.“”” Phải chọn đúng người 
xứng đáng mới truyền trao thì có thể tránh được kẻ phản 
thầy phá đạo. Đó là lý do Chúa dạy: “Của thánh, đừng 
quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kéo chúng 
giày đạp dưới chân, rôi còn quay lại cắn xé anh em. ” 059) 

Trong chùa Lôi Âm, được vào chầu Phật Tổ Như Lai 
tại điện Đại Hùng,” sau một số nghi lễ cho đủ thủ tục, 
Đường Tăng quỳ lạy và thưa rằng: 

“Muôn xin Phật Tổ ra ơn, ban cho chân kinh sớm mang 
về nước. ” Nhự Lai bèn mở miệng từ bi, động lòng thương 





032 [TDK X 1988: 164]. 

03 Pháp bắt khinh truyền 3 2 Ÿ8 lề. 

d5) «Do not give dogs what is sacred; do not throw your pearls to 
pigs. you do, they may trample them under their feet, and then 
tun and tear you fo pieces. ” Matthew 7:6. 

d3? Vì sao nơi Phật ngự và chánh điện thờ Phật có tên là Đại 
Hùng? Xem bài Tám Láp. 


108 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


xói, nói với Tam Tạng: “Cõi Đông thổ t® của nhà ngươi 


(...) người đông vật thịnh, tham lam độc ác, trí trả gian 
dâm, (...) bất trung bất hiểu, bất nghĩa bất nhân, lừa mình 
dối người (...). Nay ta có ba tạng kinh có thể siêu thoát khổ 
não, giải trừ tai tương (...). Các ngươi từ xa xôi tới đáy, ta 
cũng muốn trao cho tất cả mang về, chỉ e người phương 
đó ngu sỉ lễ mãng hủy báng chân ngôn, không biết ý chỉ 
sâu xa trong đạo của ta. ” 05 

Trước khi tìm hiểu dụng ý của Ngô Thừa Ân vì sao 
phải dông dài như thế, cũng nên biết rằng đoạn văn trên 
đây của Tây Du hoàn toàn phù hợp với lịch sử truyền giáo 
của nhà Phật. 


Ba lần thỉnh pháp 

Lịch sử đạo Phật ở Ấn Độ, khi chép về thời kỳ tu chứng 
của tu sĩ khổ hạnh Cô Đàm (Gautama), cho. biết rằng lúc 
đắc quả Phật chánh đắng chánh giác, ngồi ở gốc cây 
Ajapala bên bờ sông Ni Liên Thiền (Neranjara), Đức Phật 
đã trầm tư về vấn đề có nên đem cái đạo pháp giải thoát 
mà Phật đã tự chứng đắc truyền bá cho người đời hay 
không, thì mấy lượt Ngài đã do dự. 

Lần thứ nhất, Đức Phật nghĩ rằng: “Đạo pháp mà Như 
Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó 
lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không năm trong phạm vi 
luận lý, mà tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu Kia} 
Như Lai đã khó khăn lắm mới chứng ngộ được đạo pháp. 
Không cân phải phố biến đạo pháp ngay lúc này. Người 
thể gian còn mang nặng tham ái và sân hận không dễ gì 
thấu triệt. ” 


3 Tây phương là đất Phật nên đối lại, gọi trần gian là Đông thổ 
(đât phương Đông). 
03 [TDK X 1988: 165-166]. 


Huệ Khải 103 


Liền sau đó, một vị Phạm Thiên (Bralhưmma) ở cõi trời 
đọc được tư tưởng của Phật, liền cầu thỉnh Phật từ bi mà 
truyền đạo. Phật trả lời: “Người đời tham ái chừn đắm 
trong đêm tối, bị đảm mây mù tham ải bao phủ, sẽ không 
thấy được đạo pháp bởi vì đạo pháp đi ngược dòng tham 
di. Đạo pháp sâu kín, thâm diệu, khó nhận thức, và tế nhị. 
Vì suy gâm như thế, Như Lai chưa quyết định truyền bá 
đạo pháp. ” 

Vị Phạm Thiên khẩn nài lần thứ nhì, Phật cũng đáp như 
thế. Mãi đến lần thỉnh pháp thứ ba, Phật mới đồng ý và 
tuyên bố: “Cửa vô sanh bất diệt đã mở cho chúng sanh. 
Hãy để cho ai có tai nghe đặt trọn niềm tin tưởng!” 099 

Trương Lương ba lần nhặt dép mới được ông tiên 
Hoàng Thạch Công trao quyên thiên thư. Lưu Bị ba lần hạ 
mình tới nhà tranh (ưm cố thảo iw) mới thỉnh được Không 
Minh về làm quân sư. Cái gì khó khăn mới đạt được, càng 
khó thì đời càng quý, cảng trọng. Cái gì dễ dàng có được 
thì người ta để duôi, coi thường. Và chỉ ai biết giá trị của 
quý mới ráng sức đánh đổi tương xứng để đạt được bảo 
vật đó. Đây cũng là ân ý đạo pháp bất khinh truyền. 

Bởi thế, muốn lẫy được bảo bối của Phật, tức là thỉnh 
được chân kinh mầu nhiệm có thể cứu người thoát vòng 
luân hồi sinh tử, Đường Tăng đương nhiên phải đánh đổi 
lại cho tương xứng. Đánh đổi cái gì và đánh đổi như thế 
nào? 


Mật nghĩa việc đánh đổi bình bát 
Truyện Tây Du kể: 


069 [Narada 1964: 60-63]. 


110 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


“4 Nan, Ca Diếp dẫn 
Đường Tăng xem khắp 
tên các ĐỘ kinh một lượt, 
đoạn nói với Đường 
lăng. Thánh tăng từ 
phương Đông tới đây, 
chắc có chút lễ vật gì 
biếu chúng tôi chăng? 
Mau đưa ra đây chúng 
tôi mới trao kinh cho. 





Tam Tạng nghe xong 
nói: Đệ tử là Huyễn 
Trang, vượt đường sả xa 
xôi, chẳng chuẩn bị được 
quà cáp gì cả. 














¬ - Hai vị tôn giá cười 
Phật Tó, A Nan, Ca Diệp — nói: Hà! Hài Tay trắng 
[Léon Wieger 1927: 352] trao kinh truyền đời, 
người sau đến chết đổi 

mắt,” 09) 

Đọc lơ tơ mơ, lắm người bảo rằng A Nan và Ca Diếp 
đòi ăn hối lộ! Thực ra, làm gì có chuyện vòi vĩnh của đút 
lót ở cửa Phật! 

Trong mười đại đệ tử của Phật, ông Ca Diếp đứng hạng 
ba, A Nan đứng thứ mười, đều đắc quả a la hán, đứt bỏ hết 
các lỗi lầm (nhất thiết lậu tận), không lẽ lại vướng lụy vì 
chút của cải vụn vặt của thế gian ư? 

Theo lịch sử Thiền Tông Ấn Độ, Phật Thích Ca (Phật 
Tổ) là Sơ Tổ, Ca Diếp là Nhị Tổ, A Nan là Tam Tô. Bậc 
giác ngộ đã lìa thế gian, thoát vòng sanh tử, làm sao có thê 


d6 'TDK X 1988: 168]. 


Huệ Khải 111 


mở miệng vòi của lót tay? 

Khi Hành Giả (Tê Thiên) khiếu nại sự việc bị đòi lễ vật, 
Phật Tổ cười nói: “Nhà ngươi cứ bình tĩnh. Việc hai người 
[A Nan, Ca Diếp] vòi lễ các ngươi, ta đã biết rồi. Có điễu 
kinh không phải trao cho một cách dễ dàng, không thể lấy 
không được. ” 062) 

Rốt cuộc, khi đối kinh vô tự để lẫy kinh có chữ, Đường 
Tăng vẫn bị đòi dâng lễ vật. “7am Tạng chẳng có vật gì 
dâng, đành bảo Sa Tăng mang ra chiếc bát tộ vàng (...) A 
Nan nhận lấy chiếc bát, tìm từm cười. ” 6 

Tại sao Tam Tạng chăng có vật gì dâng? Thực ra Tam 
Tạng còn có hai bảo vật của Phật Quan Âm tặng: chiếc cả 
sa báu và cây thiền trượng. Thế thì tại sao lại chỉ dâng cho 
A Nan chiếc bình bát? 

Trong đời sống xuất gia, bình bát (parra) vốn là biểu 
tượng của nhà tu khất thực (khất sĩ trì bát). Nhưng chiếc 
bình bát bằng vàng nguyên là của vua Đường tặng cho ngự 
đệ (em vua) kết nghĩa. Vì thế, trong tình huống này, nó 
còn tượng trưng cho của cải và danh vọng ở thế gian. 

Ngoài ra, nói răng Tam Tạng chăng có vật gì đem theo 
là ám chỉ kẻ xuất gia tu hành không còn tư hữu đăng vô 
nhất vật). Đề lãnh kinh báu của Phật, dâng nạp bình bát là 
ngụ ý: muốn thọ lãnh đạo giải thoát của Phật, con người 
phải xuất gia, lìa bỏ danh vọng và của cải thế tục. 

Hành động của Đường Tăng ở đây là ấn dụ, có tính 
cách biểu tượng. Theo truyền thống đạo học thì đạo pháp 
không thê truyền thụ để duôi (oháp bất khinh truyền), cho 
nên kẻ học đạo, muốn thọ pháp, phải đánh đổi. Đánh đổi 
có nhiều hình thức. 


d6 'TDK X 1988: 172]. 
063 'TDK X 1988: 173]. 


f f2 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Khi Thái Tử Cồ Đàm tìm đạo giải thoát, Ngài đã phải 
đánh đổi cả ngai vàng, vợ đẹp, con thơ, cả cuộc sống 
nhung lụa để vương. 

Khi Thần Quang (tức Huệ Khả, Nhị Tổ Thiền Tông 
Trung Hoa) cầu đạo với Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, và bị từ 
chối, ngài đã tự mình chặt lìa cánh tay trái dâng lên thây. 
Đó là ngụ ý sẵn sảng đánh đổi sinh mạng phàm phu để thọ 
lãnh đạo giải thoát tối TRƯƠNG của thiền môn. 











Huệ Khả chặt tay cẩu đạo với Đạt Ma (tranh Nhật, thế kỷ 16) 


Vì sao Ä Nan và Ca Diếp sợ người sau chết đói? 

Ngoài ý nghĩa pháp bất khinh truyền và phải đánh đổi 
như trên, cũng nên chú ý đên lời nói của A Nan và Ca 
Diệp: “Hai vị tôn giả cười nói: Hài! Hài! Tay trăng trao 
kinh truyện đời, người sau đên chết đói mát.” Tại sao lại 


Huệ Khải 113 


là người sau chết đói? Tại sao có chuyện ăn uống nơi đây? 

Xin thưa, đạo giải thoát cũng được gọi là pháp thực 3 
4$. Con người thân xác hữu cơ vốn cần có thực phẩm hữu 
cơ nuôi dưỡng thì con người tâm linh cũng cần có đạo 
pháp làm thực phâm dưỡng nuôi tâm linh. 

Muốn cho đời này sang đời khác vẫn có được pháp thực 
nuôi tâm linh con người thì đạo pháp phải được trường 
lưu. Muốn đạo pháp trường lưu bất tận thì phải có con 
người xứng đáng nắm giữ đạo pháp để xiến dương và 
hoằng giáo. Đạo tuy thiêng liêng, nhưng bắt buộc phải có 
vai trò chủ sử của con người. Bởi thế, sách Nho có câu: 
Nhân năng hoằng Đạo, phi Đạo hoằng nhân.“®Đ 

Nếu dễ duôi truyền đạo pháp cho người không xứng 
đáng, chăng những kẻ ấy không thể hoằng dương được 
chánh pháp mà còn khiến cho dòng đạo pháp suy tàn, bế 
tặc. Như thể, đời sau sẽ không còn hưởng được vị ngọt 
pháp thực nữa, nghĩa là tâm linh con người sẽ đói, chết 
đói. 

Chính vì lẽ sống còn này mà các bậc giáo tô ngày xưa 
trước khi được lãnh trọng trách, đã phải chịu thử thách, 
chịu bằm dập đủ điều từ nội tâm tới thân xác và ngoại 
cảnh. 

Đức Mạnh Tử đã sớm nói rõ điều trọng yếu ấy như sau: 
“Thế nên hễ Trời định phó thác trách nhiệm lớn lao cho 
người nào, trước hết phải làm cho người ấy khổ não tâm 





069 A_ #É 72 ïế , 3È iắ 7^ A_. (Con người có thể phát huy được 
Đạo, chăng phải Đạo phát huy con người.) Luận Ngữ, chương 
15, câu 29. Theo Dương Bá Tuấn 33 48 »Â (tác giả Luận Ngữ 
Dịch Chú 3ä 3# 3Ÿ i3), các lời dịch xưa nay đều gò theo mặt 
chữ, vẫn chưa ai hiểu rõ Đức Không Tử thật sự ngụ ý gì khi dạy 


, 


“phì Đạo hoằng nhân ”. 


114 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


chí, lao nhọc gân cốt, đói khát cầu bơ câu bất, nghèo nàn 
thiếu trước hụt sau, và làm rồi loạn, điên đảo các việc làm 
của người ấy. Làm thế để mà phát động lương tâm của 
người, cho nhân kiên tánh tình của người, và gia tăng tài 
đức còn khiếm khuyết của người. ” 065 

Trở lại với việc A Nan và Ca Diếp đòi lễ vật. Ngoài 
những ý nghĩa hàm ngụ như đã trên đây, hư cấu sự kiện 
nảy còn để gài vào một tình tiết hợp lý là lãnh kinh không 
chữ và đổi kinh có chữ. 


Từ kinh vô tự đến kinh hữu tự (pháp vô vi ra pháp hữu vi) 

Thoạt đầu, A Nan và Ca Diếp trao kinh không chữ 
(kinh vô tự), các quyên kinh toàn giây trăng! Phật Tổ dạy 
thầy trò Đường Tăng: “Quyển trắng tỉnh là chân kinh 
không chữ, cũng là những kinh hay.” °® Tuy vậy, Phật 
cũng đồng ý cho đổi lấy kinh có chữ. Then chốt ở đây là 
kinh vô tự có trước rồi sau mới có kinh hữu tự. Nó đúng 
với lịch sử truyền pháp của đạo Phật và nhiều tôn giáo 
khác ở phương Đông. 

Khai sáng Thích Giáo (Phật Giáo Nhị Kỳ Phổ Ðộ) là 
Thích Ca. Khi Thích Ca đi tu, không có tụng kinh, không 
có lễ bái, dộng chuông, thắp nhang, đốt sớ. Thích Ca đắc 
đạo, chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác (a nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề) thì Ngài vốn không có thầy. 


63 «Cố, Thiên tương giáng đại nhiệm ư thị nhân dã, tất tiên khổ 
kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, 
hành phât loạn kỳ sở vi. Sở dĩ động tâm nhãn tánh, tăng ích kỳ 
sở bất năng.” Mạnh Tử: Cáo Tử, chương cú hạ, 15. i4 & 3Ÿ f# 
k#t?#*+&A*,  *⁄ W1 k, 5 1ñ Ñ, ĐT 
4 #*#, 173} ấu 3 5 Á. 51 vÀ # 4Ð, #LĐ 
§Ẽ.. 


069 'TDK X 1988: 172]. 


Huệ Khải 115 


Không thây, không kinh, biết lây chi bám víu mà đạt đạo? 
Ngài chỉ nhờ giác ngộ được bổn tâm của mình. Bằng con 
đường tham thiền mà Ngài giác ngộ. Kinh vô tự ám chỉ 
pháp môn thiền. Thiền hay nội giáo tâm truyền 
(esoftericism) dành cho những bậc đại căn đại trí. 

Khi Phật truyền tâm ấn cho Nhị Tổ Ca Diếp, cũng 
không có văn tự. Sử chép rằng: Ngày kia, Phật tại núi Linh 
Thứu, trước đông đảo đệ tử Phật bắt đầu thuyết pháp bằng 
cách im lặng (vô ngôn) và cầm một cành hoa đưa lên trước 
đại chúng (niêm hoa). Mọi người bàng hoàng chăng hiểu ý 
chi. Riêng đại đệ tử thứ ba là Ca Diếp nhoẻn miệng cười 
(vi tiếu). Phật thấy Ca Diếp đã lãnh hội được, bèn truyền 
tâm ấn cho Ca Diếp làm Nhị Tổ Thiền Tông với lời lẽ như 
sau: “Ngã hữu chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, 
vi diệu pháp môn, thật tưởng vô tướng, kim phó chúc Ma 
Ha Ca Diễếp.” °®? (Ta có kho tàng con mắt của chánh 
pháp, tâm huyền diệu của niết bàn, cửa pháp vi diệu, thật 
tướng vô tướng, nay đem trao lại cho Đại Ca Diếp.) 

Tổ thứ hai mươi tám của Thiền Tông Ấn Độ là Bồ Đề 
Đạt Ma (Bodhidharma) qua Trung Quốc làm Sơ Tổ vào 
năm 520 cũng tóm tắt tôn chỉ lập giáo của Ngài như sau: 


Bất lập văn tự, ®jx# 
Giáo ngoại biệt truyền. 3# 2} 5| 1Ÿ 
Trực chỉ nhân tâm, lñ 3# ^A.aÈ 
Kiến tánh thành Phật. R.Ð A?% 


Tôn chỉ của Đạt Ma có nghĩa là không thông qua chữ 
nghĩa, không sử dụng kinh điên giáo lý, nhăm thăng vào 
nội tâm con người, hễ thây bốn tánh thì thành Phật. 


02) 8 4 £ XI, ¡8 #34 , @& ¡xkP1, Ñ†R &‡n, 44} 
9 0 lu 


116 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Tóm lại, kinh vô tự giấy trăng lả biểu tượng của tâm 
pháp, của thiền môn, là nội giáo, cái mà Không Tử gọi là 
hình nhi thượng học (esøfericisn). Ở Ân Độ, nó có từ 
Thích Ca, ở Trung Quốc, nó truyền từ Đạt Ma. 

Sau khi Phật Thích Ca tịch diệt, nhập niết bàn, do nhu 
cầu truyền giáo, các đại đệ tử mới tổ chức ghi chép lại lời 
dạy của Phật. Công lao này đứng đầu là A Nan. Vì khi 
Phật còn tại thé, ông A Nan được tuyển làm thị giả hầu cận 
Đức Phật, nên ông được nghe Phật thuyết pháp nhiều hơn 
ai hết, và nhờ có trí nhớ kiểu Lê Quý Đôn, nên đã nghe thì 
bộ nhớ phi lại trọn vẹn, không sót một lời. 

Ông nghe kinh nhiều quá thảnh ra tu luyện huyền công 
có phần nảo kém cỏi hơn đồng đạo, thần thông đã thua anh 
em, mà chứng ngộ cũng trễ hơn anh em. Bù lại, trong 
nhóm mười đại đệ tử thì ông được tôn là Đa Văn Đệ 
Nhất.“°Ẻ) Ông tuy hạng nhất về nghe kinh nhiều, nhưng lại 
xếp hạng chót trong mười đại đệ tử. (Lý thuyết kém hơn 
thực hành chăng?) 

Vậy vô vi hay kinh vô tự có trước, về sau mới có kinh 
hữu tự, hữu vi. Có hữu vi nên mới dựng chùa, đúc chuông, 
tô tượng Phật, tụng kinh, thắp nhang, đốt sớ, v.v... Con 
đường truyền giáo này phù hợp cho đại chúng, nó là phổ 
độ, là hình nhi hạ học, là ngoại giáo công truyền 
(đXOferiCLsm). 

Phật pháp truyền từ Thích Ca đến Ca Diếp đánh dấu 
bằng tâm ấn niêm hoa vi tiêu,''” vắng bặt ngôn ngữ. Ca 
Diếp là Nhị Tổ, truyền đến Tam Tổ là A Nan thì bắt đầu 
có tô chức kết tập kinh điển, văn tự miên man, lời lẽ dằng 


0% Đạ Văn Đệ Nhất # Bì iŠ —. 
06 N/ôm hoa vi tiếu ‡È 3È #Ä # (Nhón cành hoa đưa lên, cười 
mỉm.) 


Huệ Khái 117 


đặc. Cho nên có thể thấy Ca Diếp là tiêu biểu cho con 
đường tâm pháp nội tu (kinh vô tự, giấy trắng trơn) và A 
Nan là tượng trưng cho giáo lý công truyền (kinh hữu tự, 
mực đen giấy trắng). Hiểu như vậy mới cảm nhận được 
trọn vẹn chỗ tài tình của Ngô Thừa Ân, vì sao lại phải 
chọn đúng Ca Diếp, A Nan là người trao kinh cho Đường 
Tăng trong lúc bấy giờ ở điện Đại Hùng còn có tám bồ tát, 
bốn kim cang, mười một đại diệu, mười tám già lam, năm 
trăm la hán, và ba ngàn yết đề.” 

Kinh vô tự bị đem trả lại chùa Lôi Âm để đổi lấy kinh 
hữu tự! Đó là con đường mà tâm pháp bị hữu vi hóa, đạo 
pháp thất chơn truyền. Ở Trung Hoa đó là hình ảnh mà 
thiền (tâm pháp) từ Bồ Đề Đạt Ma truyền xuống Lục Tổ 
Huệ Năng thì rẽ ngang nhánh Thân Tú (ngoại giáo). Cũng 
là hình ảnh của đạo Lão vô vi từ Lão Tử truyền xuống tới 
Trương Đạo Lăng thì biến ra âm thanh sắc tướng (hữu vi). 





Tọa thiên là tụng kinh vô fự 


d? 'TDK X 1988: 164]. 


118 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Theo Phật, Lão và Cao Đài, chỉ có thực hành thiền (nội 
tu) mới có thể giải thoát thực sự. Ngoài ra, tu kinh tu kệ 
chỉ là lý thuyết. Giáo lý chỉ có thể giúp con người sáng 
suốt, trang bị thêm một mớ kiến thức chữ nghĩa chứ không 
biến được phàm phu ra Phật ra Tiên. Nói cách khác, tu 
bằng kinh hữu tự con người chưa thể đáo bỉ ngạn để qua 
tới bến bờ giác ngộ. Kinh hữu tự không thể đưa con người 
đến rốt ráo của giải thoát. Ý chỉ sâu sắc đó được Ngô Thừa 
Ân diễn tả băng VIỆC phơi kinh: ướt ở bờ sông Thông 
Thiên,°”” bị mất hết mấy tỜ cuối quyên. Đọc kinh mà 
không tới chung kết cũng giống như tu hành mà không đạt 
kết quả (không giải thoát). 

Trở lại với lời cảnh tỉnh của Phật Tổ trước lúc trao kinh 
cho Đường Tăng: “... ch e người phương đó ngu sỉ lỗ 
mãng hủy bảng chân ngôn, không biết ý chỉ sâu xa trong 
đạo của ta.” 2 Kinh giây trắng cao siêu quá, tuy không 
hủy báng, nhưng đã đặt vào tay mà còn đem trả lại, cũng 
gần như là chê bỏ! 

Không ai giao sách cho người không biết đọc. Kinh vô 
tự của Phật vì vậy không đọc được bằng nhục nhãn (mắt 
thịt). Nhục nhãn chỉ đọc được kinh hữu tự không toàn vẹn 
(thiếu trang chót). Kinh vô tự phải đọc bằng tâm, bằng 
nghị lực tự thắng của hành giả cô đơn. Và như thế, nỗi 
lòng giấy trăng không phải để san sẻ cho đại chúng bì phu, 
mà chỉ hiện chữ cảm thông cho riêng ai âm thầm với trăng 
sao soi cửa động. 


10-02-1992 
Bồ túc 05-6-2010 


d7 [TDK X 1988: 1891. 
d?2 I'TDK X 1988: 189]. 


Huệ Khải 119 


PHỤ LỤC & TĂNG BỎ 


























I. Tâm Lập 


Giải Mã Truyện Tây Du, bài Sáu Bảy Mười Ba giải về 
thập tam ma (lục dục, thất tình). Đề hàng phục tâm, 
chuyện không dễ. Mà khi tâm đã hàng phục tồi, thì sao? 
Bức ảnh thiền trên đây viết rất đẹp hai chữ 7m Lập. Tâm 
lập mang ý nghĩa gì? 

Tâm lập nghĩa là tâm đã vững vàng, an định, không còn 
điên đảo trước mọi yếu tố đảo điên. 

Lòng ta ta đã chắc rôi, 

Dễ ai giục đứng giục ngôi mà nao. 
Đà ai nói ngả nói nghiêng, 

Ta đây vẫn vững như kiếng ba chân. 
Đà ai nói đông nói tây, 


120 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Ta đây vẫn vững như cây trên rừng. 

Làm sao đạt được tâm lập? 

Lục dục, thất tình. Mười ba cái đó bủa vây tấn công 
lòng người. Chúng làm cho tâm phàm thoạt vầy thoạt 
khác, như khi vượn lăng xăng nhảy nhót chuyền leo (âm 
viên: vượn lòng). Tâm không trụ, cứ bôn ba chạy theo 
cảnh đời bôn ba, như ngựa hoang rong ruồi mặc tình (âm 
mã: ngựa lòng). Lòng người có khi chợt nổi sóng triều 
dâng, cuôn cuộn vì ham muôn, vì khát vọng (âm ba: sóng 
lòng). Có khi nung nâu bừng bừng, như lửa cháy đốt thiêu 
vì phẫn nộ, sân hận (/đm hỏa: lửa lòng). Tâm như thế 
không phải là tâm thanh tịnh, mà chỉ toàn những cặn cáu, 
bụi bặm quậy lên ngầu đục (/âm cấu, tâm trần: bụi bặm 
trong tâm). 

Thiền nhà Phật dạy thế nhân con đường minh tâm kiến 
tánh. Sáng lòng thấy tánh thì giác ngộ, đắc đạo, thành Phật 
thành Tiên. Nhưng tâm phàm vốn chất chứa đủ thứ rộn 
ràng, vốn đa mang bộn bè hệ lụy thì làm sao minh tâm để 
được sáng lòng? Hăn nhiên không dễ! Cho nên, sự uy 
hùng của con người không phải là chiến thắng muôn vạn 
hùng binh giữa chốn chiến trường hòn tên mũi đạn. Sự Uy 
hùng của con người nằm ở một mặt trận khác, tuy rằng 
cuộc chiến thầm lặng, cô đơn, không có máu me xương 
thịt tan tảnh mà lại vô cùng dữ dội, cực kỳ quyết liệt. Mặt 
trận đó nơi đâu? Thưa rằng, kinh Pháp Cú còn ghi lời Phật 
dặn dò: “Chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng 
mình. Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. ” 

Kẻ nào tự thắng chính bản thân mình, đó mới đích thực 
là con người đại hùng đại lực. Tu sĩ Cô Đàm (Gautama) 
đã tự thăng nên được xưng tán là Đại Hùng. Chánh điện 
trang nghiêm thờ Phật Thích Ca vì thế được tôn xưng là 
Đại Hùng bửu điện. 


Huệ Khải 121 


Đề tài hàng phục tâm thê hiện rõ trong ảnh thiền Tân 
Lập. Thanh gươm và cái khiên là hình ảnh tượng trưng 
cho chiến sĩ, hay trang kiếm khách. Kiếm khách này 
không chinh phục tha nhân mà chỉ chính phục bản tâm. 
Trận chiến không diễn ra ngoài nội tâm mà chỉ là những 
trận quyết đầu một mắt một còn ở nội tâm đề đoạn trừ thập 
tam ma (lục dục, thất tình), cũng như mọi thứ phiền não 
chướng ngại khác ngõ hầu chuyển hóa tâm trần cấu đảo 
điên trở thành tâm thanh tịnh, an định. 

Trong trận chiến tưng bừng khốc liệt giữa thầm lặng cô 
đơn, vũ khí duy nhất của kiếm khách chính là trí huệ. Phải 
dùng trí huệ để đoạn diệt mọi chướng ngại. Như dùng dao 
bén gươm sắc mà chặt đứt lìa tất cả. Trong ý nghĩa biểu 
tượng đó, các thiền sư mệnh danh trí huệ là huệ kiếm, huệ 
đao. 

Kinh Duy Ma Cật dạy: “Dữ trí huệ kiếm phá phiên não 
tặc. ” “3 (Lẫy gươm trí huệ phá giặc phiền não.) 

Tương tự, trong truyện thơ Quan Âm Thị Kính, dân gian 
Việt Nam có câu: 

Này gươm trí huệ mài đây, 
Bao nhiêu phiên não cắt ngay cho rồi. 

Đối với những hảnh giả trót đã chọn đời kiếm khách 
độc hành, mang gươm cất bước vào cõi tịch liêu trên đặm 
trường thiên lý quay về nội tâm cô đơn, thì mọi phiền não, 
mọi chướng ngại của tâm cũng chính là những nợ nần cần 
phải thanh toán một lần cho sạch sẽ. Kinh cầu siêu Cao 
Đài có câu: 

Dâng gươm huệ kiếm xin cẩm, 
Chặt lìa trải chủ đặng tâm ngôi Thiên. 





C9 px 4 3 @| sk XR Núi RÀ. 


122 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Nhìn lại ảnh thiền 7n lập, thấy rõ thanh gươm hãy còn 
nằm nguyên trong bao, và để gác lên tấm khiên. Thanh 
bình thay, yên ả thay! Cuộc chiến đã tàn. Chàng hiệp 
khách năm xưa giờ đây đã rửa tay gác kiếm rồi. Tâm ây 
thôi không còn gì phong ba phiền não. Trên mặt tấm 
khiên, hình con rồng như nét vẽ trang trí, mà cũng như nói 
xa nói gần đến thuật ngữ của thiền gia đạo Lão và hành giả 
Cao Đài: hàng long phục hồ (thu phục rồng cọp).“”“ 

Trong trận chiến riêng tư của từng kiếm khách với thập 
tam ma, bao giờ mới có thể rửa tay gác kiếm? Câu trả lời 
chăng đễ, vì thời gian không hè được định mức ở đây. 

Đức Khổng Tử phải đến bảy mươi tuổi mới dám bảo 
tâm đã định, đã lập, bây giờ tâm muốn sao cũng có thê 
chìu theo vì không còn sợ lâm vấp lỗi lầm nữa." ”) 


Ngày xưa Thiền Sư Linh Vân Chí Cần # # & #J 
cũng thế. Cái tên Cjí Cẩn đủ nói lên quá trình ròng rã 
chuyên luyện, tu tập ráo riết của ngài. Thật vậy, ngài đã 
làm một hành giả (mà ngài ví von là làm kiếm khách) 
siêng năng mài thanh huệ kiếm (tức là công phu thiền 


0? Hàng long phục hồ l§ ïš †R 7E : Tu thiền phải lo bảo tỉnh, 
dưỡng khí, tồn thần. Tỉnh, khí, thần là ba món báu (/m bảo) của 
người tu. Rồng (long) ám chỉ tim (hành hỏa). Lửa bốc lên, lay 
động như rồng uốn lượn. Cọp (hổ) ám chỉ thận (hành thủy, nơi 
sinh ra tinh trùng), liên quan tới sắc dục (sex). Người tu phải trị 
được việc sắc dục (p#„c hổ) để bảo tồn tinh. Tổ Sư Tử Dương 
dạy: “Sửa chữa thân tâm gọi là hàng long phục hồ. Tâm chẳng 
động thì rồng gầm, thân chăng động thì cọp rồng. Rồng gầm 
(long ngâm 3š 2`) thì khí chắc, cọp rống (hổ khiếu 7E °Ä) thì 
tỉnh ngưng. Nguyên tinh ngưng thì đủ để bảo hình (giữ gìn thân 
thể, sức khỏe). Nguyên khí chắc thì đủ để ĐEUHE thần.” 

0” «Thất thập nhi tùng tâm sở dục, bất du củ.” + -Ƒ # ## s 5ƒ 
#, ®#Ñ #E. Luận Ngữ: Chương 2, Vi Chính, câu 4. 


Huệ Khái 123 


định) suốt ba mươi năm đăng đăng mới được chứng ngộ. 
Lúc chứng đạo rôi Thiên Sư Linh Vân Chí Cân không 
khỏi cảm khái: 

Tam thập niên lai tâm kiếm khách, = + ## 3 ®\ # 


Kỷ hồi lạc điệp hựu trừu chỉ. Ấ\ mỊ # S X 4h 
Tự tùng nhất kiến đào hoa hậu, l #— R,?k3È 
Trực chí như kim cánh bất nghỉ. lñ # b2 8# ®⁄*£ 
Có người dịch: 


Ba chục năm qua tìm kiếm khách, 
Bao phen lá rụng với cảnh trơ. 
Một lần từ thấy hoa đào nở, 

Cho đến ngày nay dạ chẳng ngờ. 

Đáng sợ một nỗi, đề tài Tâm Lập trên tắm ảnh thiền này 
lại là sáng kiến của một tiệm ăn bên xứ Phù Tang: Thạch 
Điền tửu điểm. Để trang trí cho tờ lịch treo tường năm 
1984, tháng Sáu. 

Lấy cái thâm vi tế nhị của thiền đem đặt vào một chỗ 
uống ăn rất đời thường giữa sự thế phồn hoa; phải chăng ai 
đó muốn gửi găm lại cho đời ý nghĩa rốt ráo của người 
xưa, răng thiên đích thị là thiền trong chỗ chăng thiên? 


Tháng 4-1992 
Bồ túc 08-6-2010 


124 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


2. Hư Thực Đôi Điều 


Ngô Thừa Ân %# #% #! tự là Nhữ Trung ‡+r 3, hiệu Xạ 
Dương Sơn Nhân $‡ ƒ# +; A_ (kẻ núi rừng bắn mặt trời), 
người huyện Sơn Dương, sau đổi là huyện Hoài An, tỉnh 
Giang Tô. Ông sinh vào khoảng triều Minh Hiếu Tông, 
năm 1500 (Hoằng Trị thứ 13), tạ thế triều Minh Thần 
Tông, năm 1582 (Vạn Lịch thứ 10), không con nối dõi. 

Năm 1544 (Gia Tĩnh thứ 23), ông thi đỗ Cống Sinh, giữ 
chức Huyện Thừa ở huyện Trường Hưng, tỉnh Chiết 
Giang. Năm 1567 (Long Khánh thứ 1), ông quay về Sơn 
Dương, miệt mài cùng thơ rượu. Ông thông minh, mẫn 
tiệp, đọc nhiều, học rộng, thơ văn nhã lệ (đẹp và tao nhã). 
Tác phẩm thất tán hầu hết. 

Khưu Chính Võng có gom góp lại một số, gọi là X¿ 
Dương Tôn Cảo. Một tác phâm khác được nhắc tới là Tân 
Thiểu Du Phong. Nhưng nay chỉ còn sót lại duy nhất Tây 
Du Ký, được khen là một trong bốn đại kỳ thư đời Minh, 
xếp hạng theo thứ tự như sau: 7ưm Quốc Diễn Nghĩa, 
Thủy Hử Truyện, Tây Du Ký, và Kim Bình Mai.""5 


0” Theo Đàm Gia Định, Trung Quốc Văn Học Gia Đại Từ Điển, 
Thế Giới Thư Cục ấn hành, quyên Hạ, tr. 1101, mục từ 4244. 
Trong bài giới thiệu ở quyền 7ây Du Ký do Nhạc Lộc Thư Xã xuất 
bản (Trường Sa, Trung Quốc, 1984), Hà Mãn Tử cho biết thêm hiện 
còn lưu giữ một trường thi của Ngô Thừa Ân, nhan đề Nhị Lang Sưu 
Sơn Đồ Ca. Hà Mãn Tử lại viết rằng vào năm 1981, huyện Hoài An tiến 
hành khai quật và khảo sát mộ của Ngô Thừa Ân tại huyện này. Trên 
quan tài có chữ Kinh Phủ Ký Thiện, là chức quan cuối đời của ông. Tìm 


Huệ Khải 125 





Ngô Thừa Ấn: chân dung và Miễn động 


Theo Vương Hồng Sến, tằng tô và nội tổ của Ngô Thừa 
Ân hai đời liên tiếp làm học quan nhưng cha ông là nhà 
buôn nhỏ, chuyên bán chỉ màu và hàng thêu. Ngô Thừa Ân 
có viết Tiên Phú Quân Mộ Chí Minh, kề rằng cha ông tất 
chăm đọc sách. Còn Ngô Quốc Vinh khi viết lời bạt cho 
Xạ Dương Tiên Sinh Tôn Cáo (gồm bốn quyền) thì bảo 
thuở nhỏ Ngô Thừa Ân đã nỗi tiếng văn hay. Trong 7hiên 
Khải Hoài An Phú Chí lại chép rằng Ngô Thừa Ân tánh 
cần mẫn, thông minh, học rộng, đọc nhiều, làm thơ nhanh, 
thanh nhã, lưu loát, thích hài kịch, viết nhiều tạp ký. Một 
tác phâm thất truyền của họ Ngô là ⁄ñ Đỉnh Chí. 

Cũng theo Vương Hồng Sến, tuy Ngô Thừa Ân đa tài, 
nhưng lận đận đường cử nghiệp. Không rõ ông đậu Tú Tài 


trong quan tài được một sọ người. Sau đó, Trung Quốc Học Viện Về 
Cổ Nhân Loại Và Động Vật Cô Có Xương Sống nghiên cứu và giám 
định, các nhà khoa học đã tái tạo một pho tượng bán thân của Ngô Thừa 
Ân. Cho đến nay, CÓ lẽ đó là trường hợp duy nhất của một tác gia cô 
điển Trung Quốc được khoa học tái tạo dung mạo. Xem tượng đồng ở 
trên. (Lê Anh Minh dịch, chủ) 


126 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


năm nào, nhưng đậu Tuế Cống Sinh (tương đương Cử 
Nhân) năm 1544, sau này hình như còn đi thi hai lần nữa, 
đều hỏng. Khoảng tuổi ngũ tuần, hoàn cảnh quẫn bách, 
Ngô Thừa Ân đến Nam Kinh viết văn bán chữ, rất nỗi 
danh, được chép lại trong Sơn Dương Chí Dị. Năm 1566, 
sáu mươi sáu tuôi, ông lão họ Ngô giữ chức Huyện Thừa 
huyện Trường Hưng, được ít lâu thì chắn cảnh quan 
trường, rũ áo về quê. Rồi lại được bô làm chức Ký Thiện ở 
Kinh Vương Phủ, coi việc lễ lộc và đọc chiếu thơ của 
vương gia trong ba năm thì xin nghỉ.°”? 

Cả hai nguồn tiêu sử trưng dẫn trên đây đều không cho 
biết Ngô Thừa Ân có phải là một chuyên gia về Lão học, 
Phật học hay chăng. Dù rằng 7ây Du Ký nói nhiều đến tu 
đơn, luyện đạo, hành thiền. Hay ông quả thực là cư sĩ đạt 
đạo, nhưng khía cạnh đời sông tâm linh của ông đã không 
được thế nhân biết đến? 

Thực vậy, tác giả Tây Du nếu không là người đắm mình 
trong tư tưởng siêu thoát của Lão, Phật, nêu không lý hội 
được đạo thượng thừa vi diệu, thì chắc chắn không viết 
được những đoạn tưởng như giỡn chơi, mà ý chỉ thì sâu 
sắc thậm thâm. Ngoài những điều đã trình bảy trong chín 
bài giải mã, cũng thử nêu thêm một ví dụ tiêu biểu nữa để 
thấy sức học uyên thâm của họ Ngô. Cuối Hồi thứ Mười 
Bảy, kế việc thu phục con yêu tỉnh gấu đen. Truyện kẻ, 
theo mưu kế của Tê Thiên, Quan Âm Bồ Tát đồng ý biến 
hóa ra một con yêu đội lốt đạo sĩ, hiệu Lăng Hư Tử. Bồ 
Tát biến hóa thế nào? Tây Du tả tuyệt khéo: 

“Lúc ấy, Bồ Tát mở lòng từ bị quảng đại, pháp lực vô 
biên, ức vạn hóa thân, lấy tâm hội ý, lấy ý hội thân, trong 
giây lát biến ngay thành Lăng Hư Tử. 


07? [Vương Hồng Sên 1993: 239-241]. 


Huệ Khải 12/ 


“(..) Hành Giả nhìn, nói: Tuyệt quá, tuyệt quá! Ngài là 
Bồ Tát yêu tỉnh, hay yêu tỉnh Bô Tát đây?” "8 

Chính vì nội dung Tây Du ký ảo diệu cực kỳ, nên có 
sách lầm cho rằng tác giả Tây Du Ký không ai khác hơn 
một đại đạo sĩ tên là Khưu Xứ Cơ, tức Khưu Trường 
Xuân, hay Trường Xuân Chân Nhân, thuộc phái Toàn 
Chân của đạo Lão.” 

Theo truyện 7hát Chân Nhân Quả,"*? Hồi thứ Hai 
Mươi Chín, Khưu Trường Xuân (Lão) và Bạch Vân Thiền 
Sư (Phật) sau những bắt đồng, xung đột kịch liệt đã cùng 
nhau giảng hòa, dẹp hết mọi thị phi tranh đua hơn thiệt. 
Bấy giờ Khưu Trường Xuân đem công phu tu luyện cửu 
cửu để làm tám mươi mốt nạn của Tam Tạng, lại lấy chơn 
tánh, bốn tâm, tâm viên, ý mã, lục dục, thất tình... mà diễn 
thành các nhân vật Tây Du, yêu tính quỷ quái. Sau khi 
hoàn tất, bộ Tây Du này được Khưu Chơn Nhơn trao tặng 
Thiền Sư Bạch Vân. 


Con gà tranh nhau tiếng gáy. Dứt đấu phép lại tới 
chuyện đấu văn chương nghĩa lý. Thiền Sư thấy ông bạn 
đạo Tiên mà thuật chuyện đạo Phật quá tài, chăng lẽ chịu 
lép, bèn đáp lễ, nên tuy khoác áo cửa Phật, mà vẫn đem 
quan điểm tu Tiên của đạo Lão diễn bày thành truyện 
Phong Thân, kê việc các thiên tiên và địa tiên (xiên giáo 
và triệt giáo), người vì thuận mệnh Trời theo phò Khương 
Tử Nha phạt Trụ, kẻ vì chống Thiên cơ dốc lòng ủng hộ 
Thái Sư Văn Trọng đương cự lại vua Vũ. Truyện Phong 
Thần tuy mượn sự tích vua Vũ đánh vua Trụ, nhưng thật ra 
là kế chuyện tu hành tạo Tiên tác Phật. Dĩ nhiên, sau khi 


d8 [TDK 11982: 154]. 

d? Và tiêu sử Khưu Xử Cơ, xem Phụ Lực 3. 

03 Tác giả khuyết danh, Lê Anh Minh dịch. Nxb Tam Giáo Đồng 
Nguyên (12/2010). 


128 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


viết xong Thiền Sư liền đem tặng lại Khưu Chơn Nhơn 
pho truyện này. 


Thất Chân Nhân Quả giải thích sự ra đời của hai pho 
tiêu thuyết Tây Du và Phong Thân như lược bày trên đây 
không phải vô cớ. Giữa hai tiêu thuyết nảy có một số chỉ 
tiết trùng hợp ngẫu nhiên: 


- Cả hai đều dựa vào một chút lịch sử Trung Quốc đề 
hư câu thành tiêu thuyêt huyện môn. 

- Cả hai đều có đúng một trăm hồi. 

- Cả hai cùng xuất hiện vảo đời nhà Minh.“#') 

Theo từ điển 7 H4¡,°Š” truyện Phong Thần xuất hiện ở 
Trung Quôc vào đời Minh, tác giả khuyêt danh. Nhưng ở 
Nhật, cùng thời đại nhà Minh, lại có một bản khăc Phong 
Thân khác, dài một trăm hai mươi hôi, và ghi tác giả là 
Hứa Trọng Lâm Ÿ† #‡ 3. 

Còn có lý do nào khác để khiến người ta lầm lẫn cho 
răng tác giả Tây Du Ký là Khưu Trường Xuân? Sự lâm lân 
này rât lý thú vì trong lịch sử quả thực liên quan đên Khưu 
Trường Xuân còn có một bản Tây Du Ký thứ hai.“®3 


d3 Theo 7hát Chân Nhân Quả thì hai pho này có sớm hơn, nhằm vào 
đời Nguyên, triều Thuận Đế, trong khoảng năm 1333-1344. Dĩ nhiên, 
khi xét về tính chân xác của sử liệu, “thuyết” của Thất Chân Nhân Quả 
không chấp nhận được. 

d32 Trụng Hoa Thư Cục, Đài Loan, 1948, mục từ Phong Thần Truyện, tr. 
433. 

033 Theo [Vương Hồng Sên 1993: 234], đời nhà Minh còn có bản Tây 
Du thứ ba, tác giả là Dương Chí Hòa. Họ Dương đem chuyện thỉnh kinh 
của Trần Huyền Trang đời Đường viết thành tiểu thuyết truyền kỳ, nhan 
đề Tây Du Ký Truyện, “tuy bốn mươi mốt hôi, nhưng nội dung cũng 
gân đây đủ bằng Tây Du Ký Diễn Nghĩa của Ngô Thừa Ân. (...) Văn 
chương của Tây Du Ký Diễn Nghĩa lưu loát, ý nghĩa lại thâm thúy, súc 
tích hơn, do đó tuy cùng một nội dung, nhưng Tây Du Ký Diễn Nghĩa 


Huệ Khải 129 


Từ Hải (mục từ Tây Du Ký, tr. 1224) chỉ cho biết văn 
tắt, đời Nguyên có Lý Chí Thường soạn quyển 7zưởng 
Xuân Chân Nhân [Tây] Du Ký, ghi chép hành trình sang 
phương Tây của đạo sĩ Khưu Xứ Cơ. 


Giáo Sư Lu Tsun-Yan, Viện Šĩ của Viện Hàn Lâm 
Khoa Học Nhân Văn Úc (he Australian Academy oƒ the 
Hưưmaniiy) cũng đồng thời là Khoa Trưởng Khoa Hán Ngữ 
của Viện Đại Học Quốc Gia Úc (Australian Natonal 
Universiiy), có một bài khảo cứu rất công phu về công 
cuộc kết tập và giá trị lịch sử của Đạo Tạng, với nhan đề 
The Compllaion and Historical Value oƒ the Tao- 
Tsang."®° Trong khảo cứu này (tr. 117), Giáo Sư Lưu cho 
biết rằng một sử gia nổi tiếng đời Thanh là Tiền Đại Hân 
(1728-1804) đã có nghiên cứu về quyển 7rường Xuân 
Chân Nhân Tây Du Ký. Quyên du ký này được Arthur 
Waley dịch sang tiếng Anh với nhan đề The Travels øƒ an 
Alchemist (Hành trình của một nhà luyện đan), In ở 
London năm 1931. Trước đó, năm 1866, đã có Palladius 
lần đầu tiên dịch tác phẩm ấy sang tiếng Nga. 

Cũng theo Giáo Sư Lưu, năm 1795 Tiền Đại Hân phát 
hiện rằng quyên 7rường Xuân Chân Nhân Tây Du Ký là 
một quyền nằm trong bộ Đạo Tạng, tàng trữ ở Huyền Diệu 
Quán, đất Tô Châu. Đây là câu chuyện về cuộc hành trình 
của Khưu Xứ Cơ vào năm 1222, đi về phương tây để gặp 
Thành Cát Tư Hãn trên rặng phía bắc của dãy núi Hindu 


lại được phổ biến rộng rãi, còn Tây Du Kỹ Truyện thì í£ được biết 
đến. ” 

Không hiểu Vương Hồng Sên căn cứ vào đâu đã cho rằng: “Chính 
Ngô Thừa Án đã lấy tài liệu trong Tây Du Ký Truyện của Dương Chí 
Hòa để viết thành bộ truyện của mình. ” (tr. 234). 

03 Đã in trong hiệp tuyển Essays on the Sources for Chinese History 
(những người chủ biên: Donald Leslie, Colin Mackerras, Wang Gung 
Wu; Canberra Australian National University Press, 1973, tr. 104-119). 


130 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Kush.39 

Liên quan đến quyển du ký trên đây còn có một tác 
phâm khác của Cheng-siang Chen, nhan đề 7rưởờng Xuân 
Chán Nhân Táy Du Ký Đích Địa Lý Học Bình Chú, 1n năm 
1968, trong Research Report No 8, Geographical Research 
Centre, Graduate School, University of Hong Kong. 

Về mối quan hệ giữa hoàng đế Mông Cổ và đạo sĩ 
Trung Quốc này, từ điển 7 Hi cho biết Nguyên Thái Tổ 
(Thiết Mộc Chân, Thành Cát Tư Hãn) vô cùng thân thiết 
Khưu Xứ Cơ, ban cho đạo sĩ nhiều ân huệ: chỗ ở của 
Khưu gọi là Trường Xuân Cung, sau này chính là Bạch 
Vân Quán nằm ở phía tây huyện Lịch Thành, tỉnh Sơn 
Đông. 

Với đầy đủ các cứ liệu văn học và lịch sử như trên, có 
thê kết luận rằng “thuyết” của Thất Chân Nhân Quả về tác 
giả Tây Du Ký và Phong Thần hoàn toàn không đúng với 
lịch sử. 

Tây Du Ký do Ngô Thừa Ân viết vào đời Minh là tiểu 
thuyết huyền môn. Là tiêu thuyết nên nội dung hoản toàn 
hư câu. 

Trường Xuân Chân Nhân Táy Du Ký do Lý Chí 
Thường soạn vào đời Nguyên, là du ký, không phải tiêu 
thuyết. Quyển này được giới đạo sĩ Trung Quốc liệt vào 
Đạo Tạng, một kho tàng đồ sộ bao gôm kinh điển và tác 
phẩm của đạo Lão, gồm tổng cộng 5.485 quyền. %5 

Khưu Trường Xuân là ai? Lý Chí Thường là ai? Mục 


03) Dãy núi Hindu Kush dài 800 km, nằm ở đông bắc Afghanistan, là 
nhánh phía tây của dãy Himalayas. 

d3) Đo Tạng, gồm 5.305 quyền, kết tập từ đời Minh, hoàn tất năm 
1445; sau đó bổ sung thêm 7c Đạo Tạng, gồm 180 quyên, kết tập năm 
1607. Vậy, tổng cộng có 5.485 quyền. 


Huệ Khải ni 


đích gì mà Khưu Trường Xuân phải vạn lý du hành để 
giáp mặt cùng Đại Hãn? Nội dung Trường Xuân Chân 
Nhân Tây Du Ký là chi? Tài liệu này hiện nay không dễ 
kiếm! Do đó, nhân dịp nói chuyện tiêu thuyết Tây Du Ký 
(hư cấu) cũng nên biết thêm về bản Tây Du Ký phi hư câu 
trong kho tàng văn học đạo Lão Trung Quốc.“'#”? 


21-02-1993 
Bồ túc 09-6-2010 


03? Xem tiếp Phụ Lục 3: Lý Chí Thường Trường Xuân Chân Nhân Tây 
Du Ký (trích dịch). 


132 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


3. Lý Chí Thường 
Trưởng Xuân Chân Nhân Táy Du Kỷ 


Khưu Trường Xuân # & # (1148-1227) tên thật là 
Khưu Xứ Cơ # /#š 3X, tự là Thông Mật ‡Ä #, đạo hiệu là 
Trường Xuân Tử & Š Ÿ, quê ở Thê Hà, Đăng Châu (nay 
thuộc tỉnh Sơn Đông). Ông được Nguyên Thái Tổ tức 
Thành Cát Tư Hãn (11622-1227) mời đến triều đình Mông 
Cổ, cách Trung Quốc vạn dặm về phía tây. 

Nguyên Thái Tổ phái hai mươi chiến sĩ Mông Cổ đi 
mời, dẫn đường, hộ tống quốc khách. Khưu Chân Nhân 
sang Tây Tạng, đem theo mười tám đệ tử. Nguyên Thế Tô 
hỏi về phép trị nước, SG Nhân bảo lây kính Trời yêu. dân 
(kính Thiên ái dân ở & & E.) làm gốc. Nguyên Thế Tổ 
lại hỏi về thuật sống lâu TÚ sinh cứu thị x 3+ 4 ?⁄4), 
Chân Nhân đáp hãy giữ lòng trong sạch ít ham muốn 
(thanh tâm quả dục šÄ 83 3š #:) làm căn bản. 

Nguyên Thế Tổ rất đẹp dạ, tặng Chân Nhân danh hiệu 
Thần Tiên, phong tước Đại Tông Sư, giao cho Chân Nhân 
chủ trì Trường Xuân Cung, cai quản Đạo Giáo cả nước, 
nhờ thế mà Toàn Chân Giáo cực thịnh. 

Toàn Chân Giáo (cũng gọi Toàn Chân Đạo, Toàn Chân 
Phái) do Vương Trùng Dương sáng lập vào đầu đời Kim 
(triều nhà Kim bắt đầu năm 1115). Phái Toản Chân chủ 
trương Tam Giáo hợp nhất, tính mệnh song tu, hoặc tu tính 
trước tu mệnh sau. Toàn Chân Phái chiếm lĩnh trọn 


Huệ Khải 133 


phương bắc Trung Quốc, còn phương nam là giang sơn 
của phái Chính Nhât (chuyên vê phù lục). 

Bảy đại đệ tử của Vương Trùng Dương được tôn là Bắc 
Thất Chân (bảy vị chân nhân phương bắc).“*3 Họ lập 
thành bảy chi phái của Toàn Chân Giáo: 

1. Mã Ngọc lập Ngô Tiên Phái, chuyên về thanh tĩnh, lý 
luận thanh đàm và luyện nội đơn. 

2. Đàm Xứ Đoan lập Nam Vô Phái, bảo thủ chủ trương 
của Vương Trùng Dương. 

3. Lưu Xứ Huyền lập Tùy Sơn Phải. 

4. Khưu Xứ Cơ lập Long Môn Phái,“°” có ảnh hưởng 
nhât so với sáu chi phái kia. 

5. Vương Xứ Nhất lập Du Sơn Phái. 

6. Hác Đại Thông lập Hoa Sơn Phải. 

7. Tôn Bất Nhị (trước khi xuất gia là vợ của Mã Ngọc) 
lập Thanh Tịnh Phái.” 


x 


Trong số mười tám đệ tử theo Khưu Chân Nhân sang 
Tây Tạng có Lý Chí Thường. 


3 Cuộc đời tu hành của Bắc Thất Chân được tiểu thuyết hóa 
thành truyện 7hát Chân Nhân Quả. Sang nửa sau thế kỷ 20, vào 
những năm sáu mươi, nhà văn Kim Dung (Hương Cảng) đưa tất 
cả bảy nhân vật này vào truyện chưởng với biệt hiệu 7oàn Chân 
Thất Tử. 

Ú#” Long Môn cũng là tên núi, thuộc Lưỡng Châu, Khưu Chân 
Nhân hay ẩn cư ở núi này. Tác phâm chủ yếu của ông là Đại 
Đan Chân Chỉ, trình bày chỗ bí yếu của thuật luyện đan (ngồi 
thiền) là tính mệnh song tu (vừa tu tính vừa tu mệnh). 

0 Phần viết về Khưu Trường Xuân và Toàn Chân Giáo căn cứ 
theo [Hồng Phi Mô 1992: 25-30]. (Lê Anh Minh dịch) 


134 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Lý là người ghi chép lại cuộc vạn lý tây du này. Năm 
1219, từ phía bắc của Bắc Kinh, đoàn người đi về Mông 
Cô, theo hướng tây nam băng qua Tashkent và Samarkand, 
rồi theo hướng nam đến Perwan (ngay phía bắc của 
Kabul), thuộc Afghanistan.? 


Arthur Waley đã dịch tác phẩm của Lý Chí Thường ra 
tiêng Anh, nhan đê The Travels oƒan Alchemisr, 931. 


Waley sinh năm 1889 tại London, là nhà thơ, dịch giả, 
và nhà Trung Quốc học. Học ở Cambridge, rồi ông lấy hai 
học vị tiễn sĩ văn chương ở hai đại học Aberdeen và 
Oxford. Ông giữ chức Phó Quản Thủ Phòng Ấn Loát Và 
Đồ Họa của Viện Bảo Tàng Anh và giảng dạy Đông 
phương học tại một học hiệu trực thuộc Viện Bảo Tàng 
này (1912-1930). Năm 1952, ông được trao tặng một huân 
chương (he Order oƒ Compamnion oƒ the British Empire). 
Năm 1953, được Nữ hoàng Anh ban tặng Huy Chương Thị 


có Tashkent sau là thủ phủ của Uzbek (Nga), thuộc miền Trung 
Á. Nó nằm trên một gò ở gần chân dãy núi Thiên Sơn. Nơi đây 
cũng là một ốc đảo lớn năm dọc theo con sông Chirchik, sản 
xuất nhiều trái cây và bông vải, được coi là một trong những 
miền sản xuất hàng hóa vải sợi lớn nhất châu Á. 

Samarkand sau cũng là thành phố của Uzbek, ở trung nam 
nước Nga. Nó từng là một trạm chủ yếu trên con đường Tơ Lụa 
thời cổ. Người Ả Rập chiếm nó năm 712, biến nó thành một 
trung tâm văn hóa rất lớn của Hồi Giáo. Thành Cát Tư Hãn 
chiếm đoạt lại thành phố này năm 1220, và đến năm 1365 nó trở 
thành kinh đô của vua Mông Cô là Tamerlane (1336-1405), cũng 
viết là Tamburlaine, hay Timur. Từ năm 1868 nó thuộc về người 
Nga. 

Kabul là thành phố quan trọng vì nó kiểm soát con đường mậu 
dịch phía đông bắc dẫn vào Pakistan. Do đó, trong lịch sử ba 
nghìn năm của nó, thành phố này thường xuyên bị ngoại xâm. 
Nó từng là kinh đô của để quốc Mông Cổ (1504-1526), và trở 
thành thủ phủ của Afghamistan từ năm 1773. 


Huệ Khải 135 


Ca (Medal for Poetry). 

Ngoài bản dịch tác phâm của Lý Chí Thường, Waley 
còn có các công trình nghiên cứu và dịch thuật quan trọng 
như sau: 

- Thơ Trung Quốc (Chinese Poems, 5 quyền), 1918. 

- Nhập Môn Nghiên Cứu Hội Họa Trung Quốc (An 
Imtroduction to the Study oƒ Chinese Painting), 1923. 

- Đạo Đức Kinh (The Way and l:s Power), 1935. 

- Luận Ngữ (The Analects oƒ Conƒfucius), 1938. 

- Ba Con Đường Tư Tưởng Trung Quốc Cổ Đại (Three 
Ways oƒ Thoughf In Ancienf China), 1939. 

- Nguyên Thị Vật Ngữ (The Tale of Genji, 6 quyên, 
dịch tiêu thuyêt Nhật), 1955. 

- V.V... 

Sau đây là một phần lớn văn bản của Trường Xuân 
Chân Nhân Tây Du Ký, dựa theo bản tiêng Anh của Arthur 
Waley. Tuy nhiên, vì không có trọn vẹn bản tiêng Anh của 
Arthur Waley, tôi đã sử dụng phân trích đăng của Owen và 
Eleanor Lattimore, 1n trong hiệp tuyên S?lks, Spices and 
Empire, nhà xuât bản Dell Publishing Co. Inc., New York 
1971, các trang 57-61. 


Huệ Khải 
1993 
Bồ túc 16-6-2010 


136 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Trích dịch 

Ngày mùng l1 tháng 4 âm lịch (24-4-1219), chúng tôi 
đến nơi hạ trại của Khả Hãn Tamuga. Lúc này tuyết bắt 
đầu tan, cỏ xanh phơn phớt một màu. Khi chúng tôi đến, 
trong trại đang làm một đám cưới. Các thủ lĩnh mấy bộ tộc 
quanh đây năm trăm dặm đến dự, mang nhiều lễ vật chúc 
mừng. Những chiếc xe đen và lều bạt xếp thành dãy dài, ắt 
hăn có đến hàng ngàn khách. 

Ngày mùng 7, thầy Khưu hội kiến Khả Hãn và ông hỏi 
thầy về thuật trường sinh bắt tử. Thây đáp chỉ những ai ăn 
chay vả giữ gìn quy giới mới có thê luận bàn thuật ây. Cả 
hai thỏa thuận răng ông sẽ được truyền bí thuật vào ngày 
rằm. Nhưng bấy giờ tuyết rơi nhiều và việc được gác lại. 
Hoặc có thê Khả Hãn đổi ý, vì ông bảo sẽ chăng đúng đạo 
lý nếu ông hưởng trước cha mình (Đại Hãn) bí thuật này 
trong lúc Đại Hãn đã vất vả triệu thỉnh thầy đến đây từ 
ngàn trùng cách trở. Tuy nhiên Khả Hãn truyền lệnh cho 
A-li-hsien phải đưa thầy trở lại sau khi đã triều kiến Đại 
Hãn xong. 

Xứ này sáng lạnh, chiều tối nóng; có nhiều cây trổ hoa 
vàng. Dòng sông chảy về đông bắc. Hai bên bờ mọc nhiều 
thân liễu cao. Người Mông Cổ dùng cây liễu làm khung 
lều. Sau mười sáu ngày đường, chúng tôi đến một nơi mà 
dòng sông Kerulan uốn vòng về tây bắc, bao quanh mây 
ngọn núi. Vì thế chúng tôi không theo dòng sông đi đến 
tận nguồn, mà quày sang tây nam, đi theo lối ngựa 
trạm.””? Những người Mông Cổ chúng tôi gặp nơi đây 
đều hân hoan khi thấy thầy; họ bảo đã mong chờ thầy từ 
năm ngoái... 


02 y¡_ehr-li post road: con đường chuyền thư. 


Huệ Khải bên 


Các đỉnh núi lớn giờ đây dần dần trông rõ hơn. Từ đây 
trở đi, khi chúng tôi đi vê hướng tây, vân còn là vùng. đôi 
núi và dân cư đông đúc. Dân chúng sống trên các cỗ xe 
đen và trong những mái lều trăng: họ đều là thợ săn và 
người chăn thú. Quần áo họ may bằng da thú, lông thú, 
lương thực là thịt và sữa cô đặc. Đàn ông thắt tóc thành hai 
bím, thòng phía sau tai. Phụ nữ có chồng đội nón làm bằng 
vỏ cây phong (birch), có cái cao khoảng sáu tắc. Thường 
họ phủ lên nón chiếc khăn len đen; nhà giảu dùng lụa đỏ. 
Đuôi nón giống con vịt, gỌI là kw kư (...). 

Ngày 27 tháng § âm lịch (15-9-1219), chúng tôi đến 
chân núi Yin. Một số người Uighurs ra gặp chúng tôi, và 
vậy là chúng tôi đã tới một thị trần nhỏ. Viên quan địa 
phương đem biếu chúng tôi rượu nho, trái cây ngon, bánh, 
củ hành, vải Ba Tư... 

Đi tiếp về hướng tây là thành phố lớn Beshbalig. Các 
viên quan, quý tộc, dân chúng, hàng trăm nhà sư, đạo sĩ, đi 
ra tận ngoài thành để đón thây trò chúng tôi. Các sư mặc 
áo nâu. Mũ áo của đạo sĩ không giống như ở Trung Quốc. 

Ngày 18 tháng 11 âm lịch (03-12-1219), sau khi vượt 
qua một sông lớn, chúng tôi tới vùng ngoại vi phía bắc 
thành Samarkand. Cùng các quan lại Mông Cổ và viên 
chức sở tại, quan trấn thành là I-la đã ra tận ngoài thành 
đón thầy trò chúng tôi. Họ mang theo rượu nho vả dựng 
rất nhiều lều. Đoàn xe chúng tôi nghỉ chân nơi đây... 

Thành cất dọc theo những kênh đào. Vì mùa hè và thu 
không mưa, hai con sông được uốn dòng để chảy dọc theo 
từng đường phố, cung cấp nước cho dân chúng. Trước khi 
Khwarizm Shah thua trận, dân số nơi đây hơn một trăm 
ngàn hộ; nay chỉ còn lại một phần tư số này, trong đó một 
phần rất lớn là người Hỗồi Hột (Hui-ho). Những người này 
hoàn toản không biết làm đồng áng vườn tược, họ phải 


138 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


thuê người Hoa, Kital và Tanguts. Việc hành chính ở đây 
cũng do nhiều người thuộc nhiều quốc tịch rất khác biệt 
nhau đảm nhiệm. Ở đâu cũng thấy thợ thủ công người 
Hoa. Trong thành phố có gò lớn cao độ ba chục thước, trên 
là cung điện mới của KhwarIzm Shah... 

Viên quan trần thành cho đọn tiệc khoản đãi, và biếu 
mười tấm gắấm thêu vàng (goid brocade), nhưng thầy 
không nhận. Sau đó, viên quan này hàng tháng trợ cấp 
gạo, bột bắp, muối, dầu ăn, rau quả... Càng ngày ông cảng 
tỏ ra cung kính hơn. 

Khi thấy răng thầy uống rất ít, ông xin phép được ép 
khoảng năm mươi ký nho để làm rượu biếu thầy. Thầy 
đáp: “Tôi không cần rượu, nhưng hãy cho năm mươi ký 
nho; tôi sẽ dùng tiếp khách của tôi.” Số nho này giữ được 
trọn mùa đông. Chúng tôi còn thấy những con công Và VOI 
lớn được đưa về từ Án Độ, cách hàng ngàn dặm về hướng 
đông nam. 

Cuối tháng nhuận (12-02-1222), toán thám sát trở về, 
Liu Wên báo cáo với thầy rằng con thứ nhì của Khả Hãn 
(Chagatai) đã đem binh đi trước, sửa thuyền và chữa cầu. 
Bọn thổ phi đã bị quét sạch. Ho-la, Pa-haIi và những người 
khác đã đến doanh trại của ông hoàng này thông báo răng 
thầy mong muốn gặp Đại Hãn. Ông đáp rằng Đại Hãn đã 
đi vê hướng đông nam rặng Đại Tuyết Sơn. 09) Nhưng 
tuyết phủ dày ải quan đến hơn trăm dặm không thể nào 
qua được. Tuy nhiên hoảng tử nói rõ rằng ông hạ trại ngay 


0% Đại Tuyết Sơn (Hindu Kush): Rặng núi chủ yếu ở đông bắc 
Afghanistan. Nó là nhánh phía tây của rặng Hy Mã Lạp Sơn, trải 
dài tám trăm cây số hướng vê phía tây nam từ rặng núi lớn 
Pamirs trên đất Nga và gồm luôn rặng Koh ¡ Baba ở 
Afghanistan. Đỉnh núi cao nhất là Tirich Mir (7.692 mét), nằm ở 
Chitral trên lãnh thô Pakistan. (Huệ Khải chú) 


Huệ Khải 132 


trên đường đến chỗ Đại Hãn và mời thây nán lại cùng ông, 
chờ đến lúc có thể qua núi. 

Từ nơi đây chúng tôi đi về hướng đông nam, và đến 
chiều tối thì dừng chân gần một kênh đào cũ. Hai bên bờ 
mọc một loại cây giống như lau sậy nhưng không có ở 
Trung Quốc. Những cây to còn xanh qua suốt mùa đông. 
Chúng tôi bẻ lây mây cây làm gậy. Một số thì dùng để 
chống càng xe đêm ấy, và chúng cứng đến độ chẳng hề 
gãy. Những cây nhỏ rụng lá mùa đông và tươi lại vào mùa 
xuân. Đi thêm về phía nam giữa các ngọn đôi, có loại tre 
lớn đặc ruột. Quân lính dùng loại này làm cán giáo, cán 
lao. Chúng tôi còn thấy những con rắn mối dài cả chín tắc, 
đa xanh đen. 

Ngày 29 tháng 3 âm lịch (11-5-1222), thầy làm một bài 
thơ. Thêm bốn ngày đường nữa chúng tôi đến trại của Đại 
nh Ngài phái quan đại thân Ho-la-po-te đến đón chúng 

. Khi chỗ ở được sắp xếp xong, thầy lập tức đến yết 
no Đại Hãn. Ngài tỏ lòng cảm kích nói: “Các vua khác 
triệu thầy đến mà thầy đều từ tạ. Nay thầy vượt vạn dặm 
đến với trầm. Đây là đại hạnh của trầm.” 

Thầy đáp: “Kẻ ấn tu nơi thâm sơn cùng cốc như hạ thần 
đến với thánh thượng là ý Trời vậy.” Đại Hãn đẹp dạ, mời 
thầy ngồi và sai dọn tiệc. Rồi ngài hỏi: “Từ phương xa đến 
đây, thầy đem thuốc trường sinh gì cho trằm?” Thầy đáp: 
“Thần có thuật trường sinh chứ không có thuốc trường 
sinh.” Đại Hãn hài lòng vì sự thành thực của thầy, Và Sa 
dựng hai lều cho thầy cùng các học trò, nằm ở phía bên 
đông lều của Đại Hãn... 

Thời tiết càng nóng hơn và Đại Hãn dời lên một điểm 
cao trên dãy Tuyết Sơn để tránh nóng. Thầy đi theo. Đại 
Hãn ấn định ngày 14 tháng 4 âm lịch (24-6-1222) sẽ hỏi 
đạo. Điều này được các quan Chinkal, Liu Wên, và A-LI- 


140 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


hsien cùng ba quan hầu cận ghi chép. Nhưng ngay khi đến 
kỳ hẹn, lại được tin bọn thô phỉ làm loạn. Đại Hãn quyết 
định thân chinh tiễu trừ, và hoãn lại cuộc hẹn đến ngày 
mùng I tháng 10 âm lịch (05-11-1222). Thầy xin phép 
được trở về nơi ở cũ trong thành. Đại Hãn nói: “Vậy thì 
thầy sẽ kiệt sức vì đi trọn quãng đường trở lại đây.” Thầy 
nói chỉ là chuyện hành trình hai mươi ngày mà thôi, và khi 
Đại Hãn phản đối rằng chăng có ai hộ vệ cho thầy thì thầy 
để nghị nhờ quan Yang-A-kou... 

Chúng tôi vượt qua ngọn núi lớn nơi có “công đá”, 
những trụ đá ở đây trông giống như hai chân nến lớn. Năm 
vất ngang lên. trụ là một phiến đá lớn, trông từa tựa chiếc 
cầu. Dòng suối bên dưới chảy xiết, và đoàn ky mã chúng 
tôi khi thúc bầy lừa chở nặng hành lý vượt suối đã mất hết 
mấy con lừa chết đuối. Hai bên bờ là xác các thú vật khác 
cũng đã chết tương tự như vậy. Nơi này là cửa ả1, mà trước 
đây không lâu quân binh đã quyết liệt giao tranh để chiếm 
cứ. Khi chúng tôi ra khỏi hẻm núi, thầy làm hai bài thơ. 

Khi thầy đến trại Khả Hãn, cỏ cây vào cuối tháng 3 
xanh mượt, khắp nơi cây cối rộ hoa, ngựa và cừu đều béo 
khỏe. Nhưng khi nhận được phép của Khả Hãn để lên 
đường, trời cuối tháng 4, chẳng còn lấy một ngọn cỏ cọng 
rau. Trước cảnh tiêu sơ nảy, thầy cảm tác một loạt mây bài 
thơ. 


Huệ Khải dịch 


Huệ Khải 141 


4. Tây Du Ký Có Bài Lão Tôn Phật Không? 


Thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi có người nghĩ 
rằng: “7rong Tây Du Ký, Ngô Thừa Ấn đã mạnh mẽ bài 
bác, nhạo báng đạo Lão, đã biến hình thành đạo tu Tiên, 
dưới nhiêu hình thức, từ nhẹ nhàng đến sống sượng, thô 
bạo để đê cao Phật Giáo... ” 0 


Đạo Lão có nhiều trường phái, trong đó không tránh 
khỏi những biến tướng rơi vào chỗ mất chân truyền hay 
tông chỉ vô vi thanh tịnh của đạo Lão. Trong Tây Du Ký, 
Ngô Thừa Ân nếu có bài bác, chính là bài bác khía cạnh 
mê tín dỊ đoan, câu chấp hình danh sắc tướng của các đạo 
Sĩ. 

Ngô Thừa Ân thực ra rất tôn trọng và hiểu đúng chân 
truyền nội đơn (tịnh hay thiền) của Lão Giáo. Theo đó, đạo 
giải thoát phải thực hành từ chính trong thân hành giả, 
ngoàải thân không có đạo giải thoát. Đạo Lão dùng thuật 
ngữ nội được  #š  (internal elixir) để ám chỉ lý này. Nếu 
lầm lẫn tưởng răng có thể bào chế ngoại được (external 
elixir) đễ làm thuốc trường sinh bất tử là rơi vào bàng môn 
tả đạo.) 


0% Lý Việt Dũng, báo Người Lao Động Cuối Tuần, số 127, ngày 
09-7-1993, tr. 19. 

0%) Xem lại Phụ Lục 3 (Lý Chí Thường Trường Xuân Chân Nhân 
Tây Du Ký. Khi Thành Cát Tư Hãn hỏi Khưu Trường Xuân: “Từ 
phương xa đến đây, thầy đem thuốc trường sinh gì cho trằm?” 
Chân Nhân đáp: “Thần có thuật trường sinh chứ không có thuốc 
trường sinh.” Thuốc trường sinh chỉ là ảo tưởng về ngoại dược. 


142 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Thử nêu thí dụ tiêu biểu, Hỗồi thứ Bốn Mươi Bốn và 
Bốn Mươi Lăm kế việc Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng 
vào quán Tam Thanh, dẹp hết các cốt tượng trên bệ thờ đi; 
khi các đạo sĩ mê muội quỳ lạy xin “kim đơn” để được 
trường sinh bất tử, ba anh em bèn hội ý chớp nhoáng và 
hảo phóng ban cho ngay mấy bình nước tiểu! °”®%) 

Nếu vin vào sự việc nảy rồi đề quyết Ngô Thừa Ân 
báng bổ đạo Lão thì chắng khác nào mượn cớ Thiền Sư 
Đan Hà Thiên Nhiên (738-824) đời Đường chẻ tượng Phật 
nơi chùa Huê Lâm, đất Trường An, để kết án Thiền Sư 
hủy báng Phật, phạm tội đại ác nghịch. 

Cũng vậy, nếu chấp cứng vô mặt chữ truyện Tây Du, thì 
khi đọc Hồi thứ Mười Sáu, tới đoạn các sư chùa Quan Âm 
dở trò ma giáo, tự đốt chùa mình vì mong cướp đoạt cả sa 
báu của Đường Tăng,“”” hay khi đọc Hồi thứ Hai Mươi 
Ba, thấy Bát Giới tuyên bố với Tê Thiên một câu xanh rờn 
rằng: “Người ta thường nói hòa thượng là con ma háo 
sắc. ” °®% thì biết đâu chừng thiên hạ cũng dám chụp mũ 
Ngô Thừa Ân là bài Phật tôn Lão lắm chứ. 

Cho nên khi đã thấu đáo chỗ nghịch thường này ở 
truyện Tây Du thì tức khắc cũng sẽ hiểu vì sao trong lúc 
triết gia Đức Friederich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) bị 
chụp mũ là chống Chúa, chống Ki Tô Giáo, thì một triết 
gia Đức khác là Karl Theodor Jaspers (1883-1969) vốn 
một lòng sùng tín Chúa lại quả quyết rằng chỉ có những ai 
đọc Nietzsche hời hợt ở bề ngoài mới dám bảo rằng 


Thuật trường sinh là phương pháp tu thiền, tịnh luyện (nội 
dược). Câu trả lời của Khưu Chân Nhân rất sâu sắc. 

09 [TDK V 1988: 101-110]. 

#2 [TDK II 1982: 112-134]. 

0 [TDK II 1988: 61]. 


Huệ Khái 143 


Nietzche bài xích Chúa."”? 

Trong Tây Du Ký, thường thường cứ mở đầu một hồi lại 
dân hai câu thơ đậm nét khâu quyêt hành thiên của đạo 
Lão. Chăng hạn: 

Ngoại đạo mê chán tính, 
Nguyên thân giúp bản tâm. ?® 
Trẻ thơ hỏi mẹ tà hay chính, 
Kim, Mộc thăm dò rõ thực hư.C°) 


Trẻ thơ bỡn cợt lòng thiên rồi, 


Vượn cặp đao về Mộc Mâu trơ.¿9 


Yêu ma lừa bản tính, 
Nhất thể bái chân như.) 


Ngoài ra vẫn có nhiều bài thơ dài mô tả thuật luyện đan 
(thiền) của đạo Lão. Thí dụ tiêu biểu là chín câu thơ trích 
trong bài thơ dài ở Hỏi thứ Hai Mươi Hai như sau: 

Nhân thử tài đắc ngộ chân nhân 
Dân khai Đại Đạo kim quang lượng 
Tiên tương Anh Nhi, Xá Nữ thu 

Hậu bả Mộc Mẫu, Kim Công phóng 
Minh Đường thận thủy nhập Hoa Trì 
Trùng Lâu can hỏa đầu tâm tạng 


Œ?) <7 an £o show how mách o£a Christian he is, this 'Anfi- 
Christ` Nietzsche. (...) Only superficial readers blinded by his 
aggressive extremism can see in him nothing but hostility to all 
thmgs Christian.” Karl ]aspers, Niefzsche and ChrisHaniy, 
trans. by E. B. Ashton, Henry Regnery Co., Gateway Edition, 
1963, p. vII. 

2 Hồi thứ Ba Mươi Lăm, [TDK IV 1988: 107]. 

2 Hồi thứ Ba Mươi Tám, [TDK IV 1988: 177]. 

2 Hồi thứ Bốn Mươi, [TDK IV 1988: 224]. 

9 Hồi thứ Bảy Mươi Bảy, [TDK VIII 1988: 152]. 


144 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Tam thiên công mãn bái Thiên nhan 
Chí tâm triểu lễ Minh Hoa hướng 
Ngọc Hoàng Đại Để tiện gia thăng. 
Bản dịch tiếng Việt rút lại còn tám câu như sau: 
Thế rồi gặp được vị chân nhân, 
Đạo lớn truyền cho sáng cõi lòng. 
Trước thu Anh Nhỉ và Xá Nữ, 
Sau thả Mộc Mẫu với Kim Công. 
Nước thận từ mi về đầu luỡi, 
Lửa gan từ thận xuống tâm nang. 
Ba nghìn công trọn lòng theo lễ 
Lên điện Minh Hoa lạy Ngọc Hoàng. 
Bài thơ này không thê hiểu theo mặt chữ. Anh Nhỉ, Xá 
Nữ, Mộc Mẫu, Kim Công, Minh Đường, thận thủy (nước 
thận), Hoa Trì, Trùng Lâu, can hỏa (lửa gan), v.v... đều là 
thuật ngữ thiền đạo Lão mà những ai đã đọc 7hượng 
Thanh Huỳnh Đình Nội Cảnh đều gặp đi gặp lại trong ba 
mươi sáu chương kinh. Đây là một trong những bài thơ 
loại khâu quyết luyện kim đơn của hành giả đạo Tiên. 


(205) 


Anh Nhi 3Š Ÿ, (trẻ sơ sinh) là kết quả của luyện tỉnh hóa 
khí (ngọc dịch hoản đan # ‡š 3Š 7†) tại hạ đan điền (ở 
dưới rún). Ngọc địch là nước thận, theo nguyên khí bốc lên 
mà vào tim, từ tim qua trung đan điền rồi quay về hạ đan 
điền. Đó là hoàn đan. 

Xá Nữ ‡š +% (thiếu nữ tuổi trăng tròn) ám chỉ tâm (tim). 
Các đạo sĩ luyện ngoại đan dùng hồng (thủy ngân, Hg) và 
điên (chì, Pb) làm dược liệu, gọi hống là Xá Nữ, gọi diên 
là Kưn Công 4® 2X (cha kim). Theo ngũ hành, Kim sinh 


2 La Anh Minh phiên âm, theo bản chữ Hán [TDK 1987: 161]. 
(2) 'TDK II 1988: 33]. 


Huệ Khải 145 


Thủy nên làm cha Thủy, vậy gọi là Kim Công.9 


Minh Đường 9] '#* là một trong chín cung nằm trong 
đầu não. Từ giữa hai chân mày đi vào một /hốn *† 
(khoảng 3,33 cm) là Minh Đường. 

Phép tu Tiên phải luyện tính hóa khí. Tình (sperm) sinh 
ra từ một lỗ giữa hai quả thận. Cái lỗ này gọi là Hoa Trì 3% 
3È (cái ao chứa tinh hoa của con người). 


Trùng Lâu 'Ÿ# 3È là cỗ họng (yết hầu). Tu Tiên có thuật 
nuốt nước miếng xuống Trùng Lâu. 

Câu “Nước thận từ mỉ về đầu lưỡi” chính là dạy uỗn 
cong đầu lưỡi để tạo ra tân dịch (nước miếng) lúc hảnh 
thiên? 

Ngô Thừa Ân rõ ràng rất tôn trọng đạo Lão, coi Lão là 
chánh pháp ngang hàng với Nho, Phật. Tây Du Ký kể rằng 
tại chùa Lôi Âm, khi trao kinh Phật cho Đường Tăng, Phật 
Tổ Như Lai dặn dò: “Cái thử nội hữu thành Tiên liễu đạo 
chỉ ảo diệu.” Nghĩa là: Trong đó có phép mâu đắc đạo 
thành Tiên.“®® 

Vì cho Nho, Thích, Lão đồng đăng, xếp chung một 
bảng giá trị, nên khi trao kinh cho Đường Tăng thì Phật Tô 
cũng dạy: “Tuy vỉ ngã môn chỉ quy giảm, thật nãi Tam 
Giáo chỉ nguyên lưu. ” Có nghĩa răng: Tuy là giới luật cửa 
Phật ta nhưng thật sự cũng là nguồn dòng Tam Giáo. 

Quả thực bao hàm trong Tây Du Ký là dòng tư tưởng 
Tam Giáo đồng tông hay đồng nguyên. Ngô Thừa Ân và 


(2) Côn là cha vợ. 

? Xem lại chiệc câu vông trên bên Lăng Vân, bài Nẻo Về Bên 
ấy. 

(20% # tr đ 2 84h Ï iŠ > # 3y. [TDK 1987: 752]. 

(9 & P1 >6. ® 7? = #tx 1Xš&.[TDK 1987: 752]. 


146 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Tây Du Ký bất hủ là do nhiều yếu tố, nhưng thiết tưởng 
phân lớn cũng vì tác giả truyện Tây Du đã có tư tưởng rât 
trong sáng, đã siêu vượt lên mọi xu hướng độc tôn về triệt 
giáo. 


16-7-1993 
Bồ túc 28-6-2010 


Huệ Khải 147 


5. Đường Tăng Thỉnh Kinh 
Hư Câu Và Lịch Sử 


Trên đây, Phụ Lục 2: Hư Thực Đôi Điễu, cho biết rằng 
ngoài tác phâm của Ngô Thừa Ân, đời nhà Minh còn có bộ 
Tây Du Ký Truyện của Dương Chí Hòa, gồm bốn mươi 
mốt hồi. Nhưng trước Dương Chí Hòa và Ngô Thừa Ân, 
câu chuyện tây du thỉnh kinh của sư Huyền Trang đời 
Đường đã từng được thần kỳ hóa, truyền khẩu trong dân 
gian, dựng thành tuông hát... 

Lỗ Tấn cho biết xưa đã có sách Đại Đường Tam Tạng 
Thủ Kinh Thi Thoại với nhân vật Hầu Hành Giả [Tê 
Thiên]; tạp kịch đời Minh có Đường Tam Tạng láy Thiên 
Thủ Kinh, cũng gọi tên là Tây Du Ký, trong đó lại bỏ bớt 
nhân vật Tôn Ngộ Không. Theo Lỗ Tân, “ban đấu không 
có những chuyện kỳ lạ đặt bày, thế mà về sau các tiểu 
thuyết nói đến chuyện tỉnh quái khả nhiều. (...) Từ cuối 
Đường cho đến Tổng, Nguyên cứ dân dân diễn thành 
chuyện thân dị... ” 10) 

Như thé, trong thực tế ở Trung Quốc từ xưa đã có nhiều 
đị bản về truyện Tây Du, tuy nhiên nhiều người vẫn quen 
thuộc với các tình tiết trong bản 7áy Du Ký Diễn Nghĩa 
của Ngô Thừa Ân, vì tác phẩm này được phổ biến nhất. 
Khi đối chiếu tiểu thuyết “! với lịch sử cho thấy nhiều 
điểm gần trùng hợp, rất thú vị. Cuộc đời (thân thế) và sự 
nghiệp (cuộc thỉnh kinh) Đường Tăng (Đường Tam Tạng 


2! [Lỗ Tấn 1996: 203]. 
#19 Ngô Thừa Ân, Tây Du Ký, mười tập [TDK I-X 1982-1988]. 


148 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Pháp Sư Huyền Trang) trong 7ây Du Ký của Ngô Thừa Ân 
hoàn toàn là hư câu. 


1. Thân thế Đường Tăng 


A. Theo sử,“'? Đường Tăng pháp hiệu Huyền Trang, 
tên thật Trần Vĩ. Ông cô là Trần Khâm, làm quan chức 
Đông Chinh Tướng Quân, tước Nam Dương Khai Quốc 
Quận Công đời Bắc Ngụy. Ông nội là Trần Khương, làm 
quan Quốc Tử Bác Sĩ đời Bắc Tê. Cha là Trần Huệ (cũng 
đọc Tuệ), làm quan huyện Giang Lăng, từ quan trong niên 
hiệu Đại Nghiệp đời Tùy Dạng Đề (605-616). Trần Huệ 
sinh được bốn trai, con thứ hai là Trần Tố, làm hòa 
thượng, hiệu Trường Tiệp, trụ trì chùa Tịnh Độ, thành Lạc 
Dương. Trần Vĩ là út, sinh năm 596 (hay 602?), đời Tùy 
Văn Đề, tại huyện Câu Thị, Lộ Châu (thuộc tỉnh Hà Nam 
sau này). 


B. Theo Ngô Thừa Ân, bà nội Đường Tăng họ Trương; 
ông ngoại là Thừa Tướng Ân Khai Sơn; cha là Trần Ngạc, 
tự Quang Nhị, người đất Hải Châu, đỗ Trạng Nguyên đời 
vua Đường Thái Tông năm 627, được bổ làm Tri Phủ 


“!2 Khi đối chiếu, tạm dùng từ ngữ /heo sử để chỉ nguồn tài liệu 
về Huyền Trang tông hợp từ bốn tác giả sau: ® Đoàn Trung 
Còn, Phật Học Từ Điển. Sài Gòn: Phật Học Tòng Thơ xb, 1963, 
mục từ /#„yển Trang; ® Nguyễn Hiến Lê, Ý Chí Sắt Đá (bài 
“Huyền Trang Và Công Cuộc Thỉnh Kinh Vô Tiên Khoáng Hậu 
Của Nhân Loại”). Sài Gòn: Nxb Thanh Tân, 1971; @ Thích 
Minh Châu, Huyễn Trang, Nhà Chiêm Bái Và Học Giả. Trường 
Cao Cấp Phật Học Việt Nam xb, 1989; ® Võ Đình Cường, 
Đường Tam Tạng Thỉnh Kinh. Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt 
Nam xb, 1992; ® Vương Hồng Sến, Thứ Xem Truyện Tàu (bài 
“Con Ngựa Già Của Thây Đường Tam Tạng”; và bài “Lược 
Khảo Về Tây Du Ký Và Đại Đường Tây Vực kj”). Nxb Thành 
Phố, 1993. 


Huệ Khải 149 


Giang Châu; mẹ là Ôn Kiều (hiệu Mãn Đường Kiều). Trần 
Ngạc bị tên cướp Lưu Hồng giết trên sông Hồng để đoạt 
vợ đang có mang. Đường Tăng là con đầu lòng, mới sinh 
ra tại phủ Giang Châu, bị mẹ thả sông, trôi tấp vào chùa 
Kim Sơn, được Hòa Thượng Pháp Minh nuôi dưỡng, đặt 
tên Giang Lưu.“!? 


2. Họ Trần xuất gia 

A. Theo sử, năm 608, 13 tuổi, Trần Vĩ xuất gia, ở chùa 
Tịnh Độ với Hòa Thượng Trường Tiệp (Trân Tô, anh han). 

B. Theo Ngô Thừa Ân thì Giang Lưu được Hòa Thượng 
Pháp Minh nuôi dưỡng ở chùa Kim Sơn, 13 tuôi đã là sư 
Huyên Trang, khi lên kinh đô Tràng An, được Đường Thái 
Tông chọn làm Pháp Sư chủ đàn câu siêu tại chùa Hóa 
Sinh (Hồi thứ 12).“!® 

Như vậy, hồi này Ngô Thừa Ân hoàn toàn tự mâu thuẫn 
với Hôi thứ 9: Hòa Thượng Pháp Minh chùa Kim Sơn 
nuôi dưỡng Giang Lưu từ khi mới sinh. Năm I1§ tuôi 
Giang Lưu mới về Tràng An, trả được thù cha, rôi vào 
chùa Hông Phúc ở kinh thành tu tiếp. 


3. Nguyên nhân đi thỉnh kinh 

A. Theo sử, năm 618 (23 tuổi), vì tránh loạn ở thành Lạc 
Dương, Đường Tăng và anh vê Tràng An, ở chùa Trang 
Nghiêm. Cả hai lại vào Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, học hỏi 
VỚI các cao tăng trong năm năm. 

Năm 623 (28 tuổi), dù anh không chấp thuận cho đi xa, 
ông cũng lén theo thuyên buôn xuôi dòng Trường Giang 
tới Kinh Châu (thuộc tỉnh Hô Bắc sau này), rôi chu du câu 


#13 'TDK I 1982: 206-227]. 
#1 'TDK II 1982: 32]. 


150 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


học khắp các tỉnh phía bắc Trung Quốc. Cảng đi nhiều, 
học hỏi nhiêu, lại cảng hoang mang vì những kiên giải 
khác nhau của các sư, các tông phái, ông muôn sang Ấn 
Độ khảo cứu đạo Phật tận gôc. 

Năm 626 (31 tuổi), gặp một cao tăng Ấn Độ từ chùa Na 
Lan Đà theo đường biển sang Trung Quốc, ông cảng nung 
chí sang Ấn học Phật. Nhưng khi ông dâng biểu xin qua 
Ấn, triều đình không cho phép. 

Năm 629 (34 tuổi), ông lên đường đi về phương tây 
(thừa cơ hội vua Đường Thái Tông, vì mưa đá mât mùa, 
cho dân đói ở kinh thành được tự do di tản mưu sinh). 

Hành trình thỉnh kinh của ông gồm bốn giai đoạn như 
sau: 

® Từ thành Tràng An tới ải Ngọc Môn Quan, là hết địa 
phận Trung Quốc, rôi đi vào sa mạc Gobi. 

@ Từ sa mạc Gobi đi qua các nước nhỏ ở Trung lÀ, 
vượt dãy núi Hy Mã Lạp Sơn tới biên giới Ấn Độ. 

@® Từ nước Ca Tất Thi,“'” chu du Ân Độ, và tu học tại 
chùa Na Lan Đà (Narandha). 

@® Rời Ấn Độ về Trung Quốc, nhưng không theo đường 
cũ. 

B. Theo Ngô Thừa Ân, vâng lời Bồ Tát Quan Âm dạy, 
Đường Tăng đi sang chùa Lôi Âm, nước Thiên Trúc, thỉnh 
kinh đại thừa về cầu siêu cho các âm hồn." 


4. Hai người hộ tống Đường Tăng 
Añ. Theo sử, cùng với một nhà sư, Đường Tăng rời thành 


#1 Kap¡sa, thuộc lãnh thổ Afghanistan sau này. 
! [TDK II 1982: 45]. 


Huệ Khải JSn 


Tràng An." Tới Tần Châu, ở một đêm; rồi cùng một 
người đi Lan Châu, ở một đêm; rồi theo một người chăn 
ngựa đi Lương Châu. Ở Lương Châu một tháng mới trồn 
được ra khỏi thành. Bị quan trấn thủ cho truy bắt, nhưng 
ông được một nhà sư cho hai học trò dẫn đường, ngày ân 
núp tối mới dám đi.“' Đến được Qua Châu,'“'” hai nhà 
sư dẫn đường quay về. 

B. Theo Ngô Thừa Ân, khi rời thành Tràng An, Đường 
Tăng được vua Đường Thái Tông cho ngựa và hai người 
theo hộ tống. Họ đến Củng Châu, rồi sang Hà Châu được 
quan trấn thủ đón tiếp đàng hoảng. Nghỉ một đêm, sáng 
sớm hôm sau họ vượt biên giới, hai người hộ tống bị ba 
con yêu cọp, gấu, trâu ăn thịt.” 


(Hai ông sư bán đồ nhỉ phế — bỏ về nửa chừng - trong 
sử đã được Tây Du Ký hư câu thành hai người hộ tông bị 
yêu tinh ăn thịt.) 


5, Con ngựa của Đường Tăng 


ñ. Theo sử, tại Qua Châu, Đường Tăng được quan Thứ 
Sử chỉ đường: đi tiếp 50 dặm (khoảng 30 cây số) sẽ tới ải 
Ngọc Môn Quan, rồi tới năm phong hỏa đài,“”” mỗi đài 
cách nhau chừng 100 dặm (khoảng 60 cây số), rồi tới nước 


(2 Nay là thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây. 

“! Có sách cho là ông đi tiếp qua Cam Châu, Tú Châu. 

#!? Tần Châu, Lan Châu, Lương Châu, và Qua Châu đều thuộc 
tỉnh Cam Túc ngày nay. Lan Châu là thủ phủ của tỉnh, nằm ở 
trung bắc Trung Quốc, dân đa số theo đạo Hồi. 

2® [TDK II 1982: 45;51-57]. 

4Ð Phong hỏa đài: đài truyền tin bằng cách hun khói (phong) lúc 
ban ngày hay đốt lửa (hóa) lúc ban đêm để báo hiệu mỗi khi có 
giặc tới xâm phạm biên cương. Đài kế đó trông thấy cũng báo tin 
như vậy cho ải kế tiếp, cứ thế truyền tin lần lần cho tới ải Ngọc 
Môn Quan. 


152 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Y Ngô.”” 


Ở Qua Châu con ngựa ngã bệnh chết; ông được một trai 
tráng xin theo làm đệ tử, nên mua hai con ngựa. Hôm sau 
đệ tử dẫn tới một ông lão dắt theo một con ngựa hồng, già 
và gầy. Ông lão xin đối ngựa với Đường Tăng, vì ngựa 
ông lão đã quen thuộc đường đi sang nước Y Ngô. Đường 
Tăng đồng ý. Hai thầy trò đi gần đến ải Ngọc Môn Quan 
thì đệ tử xin trở về Qua Châu. Đêm trước, ông suýt bị y 
đâm lén. 

B. Theo Ngô Thừa Ân thì Đường Tăng đến khe Ưng 
Sâu, núi Xà Bản, con ngựa do vua Đường tặng ông bị rồng 
tinh ăn thịt. Rồng này nguyên là thái tử thứ ba, con Tây 
Hải Long Vương Ngao Nhuận. Bồ Tát Quan Âm bắt rồng 
phải hóa thành con ngựa bạch (coi như đền mạng). Lúc 
ngựa được dẫn tới, Đường Tăng ngạc nhiên thấy con ngựa 
này có vẻ béo hơn con trước.” 


6. Đường Tăng bị cái nóng thiêu đốt 

A. Theo sử, sau khi chia tay tên học trò bất hảo, một 
mình với con ngựa hồng già, ốm, Đường Tăng vào sa mạc. 
Tới phong hỏa đài thứ nhất, ông suýt trúng tên của lính 
canh. Quan trấn thủ không thể thuyết phục ông bỏ ý định 
tây du đã chỉ đường tắt đi tới phong hỏa đài thứ tư. Ông lại 
suýt trúng tên của lính canh ở phong hỏa đài thứ tư. Quan 
trần thủ chỉ đường cho ông đi tránh phong hỏa đài thứ năm 
để tới sa mạc Gobi (nằm ở phía bắc Trung Quốc, nam 
Mông Cổ, rộng 1.295.000 cây số vuông). 

Sau một ngày đường chừng trăm dặm, ông lạc lối trong 
sa mạc Gobi, lại còn tuột tay làm đô hết nước dự trữ. Ông 


2 1Jigur hay Uighur, nay thuộc khu tự trị Tân Cương. 
2 'TDK II 1982: 93-104]. 


Huệ Khải 153 


quay ngựa trở lại phong hỏa đài thứ tư lẫy nước, đi chừng 
mười đặm bỗng hồi tâm nhớ lời phát nguyện: “Nếu chưa 
đến được Tây Trúc thì dù chết cũng không quay trở lại 
phương đông.” Thế là quành ngựa lại để tiếp tục đi về 
phương tây, người và ngựa khát khô trên cát bỏng. 

Sang ngày thứ năm, ông và ngựa ngã quy, mê man. Đến 
nửa đêm, như có phép lạ, trận gió mát lạnh từ đâu thôi tới, 
con ngựa đứng lên hý vang, ông chợt mở mắt ra, gượng 
leo lên lưng ngựa. Ráng đi thêm vài dặm, ông gặp bãi có 
xanh mướt bên dòng suối trong veo, thế là người và ngựa 
thoát nạn chết khô. Ông cho ngựa đi thêm hai ngày nữa, 
mới ra khỏi sa mạc Gobi; tông cộng đi hết tám ngày, vượt 
qua 800 dặm (khoảng 480 cây số). 

B. Theo Ngô Thừa Ân thì Đường Tăng phải chịu cái 
nóng như thiêu đốt khi qua vùng Hỏa Diệm Sơn chắn 
đường sang phương tây thỉnh kinh, lửa bốc ngùn ngụt 800 
dặm (con số này rất giống với sử), chung quanh không một 
ngọn cỏ, bốn mùa nóng bức. Bát Giới đề nghị hãy chọn 
phương đông, phương nam, hay phương bắc không có lửa 
mà đi. Đường Tăng không nghe, vì chỉ đi về hướng tây 
mới lẫy được kinh Phật.“”° 

Như vậy, vùng Hỏa Diệm Sơn (800 dặm) được hư cấu 
từ sa mạc Gobi (cũng rộng 800 dặm). Việc Đường Tăng 
không chịu đổi hướng đi như lời Bát Giới đề nghị cũng 
giống với sử nữa, đó là khi Đường Tăng không chịu quay 
trở lại đường cũ lúc bị lạc trong sa mạc Gobi. 


7. Đường Tăng là ngự đệ 
A. Theo sử, tới nước Y Ngô,” Đường Tăng ở lại mười 


4“ [TDK VI 1988: 193-194; 212-213]. 
(4 1//ewy (Uighur), thuộc khu tự trị Tân Cương ngày nay. 


154 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


ngày trong một chùa cô có ba nhà sư Trung Quốc. Vua 
Khúc Văn Thái nước Cao Xương '“”” sai sứ qua mời ông 
sang. Đi hết sáu ngày ông tới kinh thành nước Cao Xương. 
BỊ vua nải ép giữ ở lại, ông tuyệt thực bốn ngày phản 
kháng, sức khỏe gần nguy kịch. Vua tạ lỗi, xin kết nghĩa 
anh em, và xin ông lưu lại một tháng giảng kinh. 


Trước ngày rời nước Cao Xương, ông được vua cho 
theo hộ tống gồm: bốn sa di, hai mươi lăm người lực 
lưỡng, một viên quan lớn tháp tùng để mang thư giới thiệu 
ngự đệ với vua nước Đột Quyết (Gởkrrk); ngoài ra còn có 
hai mươi bốn lá thư khác gởi cho vua các nước ngự đệ sẽ 
đi ngang qua để nhờ yếm trợ. Buổi lên đường, vua quan, 
dân chúng tiễn ông đến tận cửa thành. Vua cầm tay ông, 
mắt đẫm lệ, bịn rịn mãi. 

B. Theo Ngô Thừa Ân, cảm động vì Đường Tăng quên 
mình đi sang phương tây gian lao, nguy hiểm, vua Đường 
Thái Tông đến chùa Hóa Sinh trong thành Tràng An xin 
kết nghĩa anh em với ông. 

Ngày lên đường, ông được vua quan tiễn chân ra tận 
cửa thành. Vua ban tặng ngự đệ một bình bát bằng vàng, 
một con ngựa trắng, hai người hộ tống, ban hiệu là Tam 
Tạng, và quan trọng nhất là cấp cho tờ điệp văn thông 
hành để khi Đường Tăng qua các nước lân cận hay chư 
hầu nhà Đường sẽ được vua các nước ấy giúp đỡ.“”? 

Vậy, theo 7y Du Ký, Đường Tăng ra đi có đủ passporf 
công vụ kèm quốc thư để xin wisz nhập cảnh các nước 
khác; còn theo sử thì Đường Tăng thuộc dạng vượt biên 
trái phép và bị truy nã. Vua Khúc Văn Thái trong sử lại 
được hư câu thành Đường Thái Tông trong Tây Du Ký. 


29 Ooco, thuộc khu tự trị Tân Cương ngày nay. 
42 'TDK IH 1982: 47-49]. 


Huệ Khải 155 


8. Các lần gặp cướp 

A. Theo sử, ít nhất có bón lần Đường Tăng gặp cướp: 

® Dọc đường từ nước Cao Xương sang nước A Kỳ 
Ni,“”” bị một toán cướp chận lại. 

@ Từ nước Na Yết La Bát (Nagarahara), trước khi tới 
nước Kiền Đà La,“”” ông nhờ một ông lão dẫn đi chiêm 
bái một hang động có Phật tích,” dọc đường bị năm tên 
cướp chận lại nhưng ông cảm hóa được họ. 

(Chuyện này gần giống Hồi thứ 14, Đường Tăng ra 
khỏi nhà cụ già họ Trân bị sáu tên cướp chận đường.) 

@ Tới nước Ca Thấp Di La,“° ông được nhà vua cho 
hai mươi người đi theo sang Ấn Độ để giúp ghi chép. Trên 
đường đi vê miền trung Ân Độ, ông bị chừng năm mươi 
tên cướp tấn công.) 

@® Trên đường về nước, từ nước Tăng Ha Bổ La 
(Sữmmhapura) trước lúc tới nước Đản Xoa Thí La 
(Takshasila), ông lại gặp một toán cướp. 

B. Theo 7ây Du Ký, Đường Tăng có bốn lần gặp cướp: 

® Sau khi tá túc một đêm ở nhà cụ già họ Trần, sáng 
sớm lên đường, ông bị sáu tên cướp chận lại; 233) 


@ @ Hai lần gặp cùng một bọn cướp hơn ba mươi 
tên;C29 


42 A snï, thuộc khu tự trị Tân Cương ngày nay. 

(2 Œan4hara, thuộc Pakistan sau này. 

#3 Có sách nói động này ở thành phố Nhiên Đăng (Dipankara). 

43 Kzsjrmir, thuộc Pakistan sau này. 

“3” Có sách nói việc này xảy ra ở một khu rừng, sau khi ông rời 
thành phố Na La Tăng Ha (Narasimba). 

8 [TDK II 1982: 79-81]. 

8 [TDK VI 1988: 126, 144]. 


156 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


@® Mấy thâầy trò ra khỏi nhà viên ngoại họ Khấu, gặp 
bọn cướp chừng ba mươi tên.”°) 


9. Các yêu quái ăn thịt người 

A. Theo sử, chăng thây chép rằng Đường Tăng đã bị bọn 
ăn thịt người bắt. Nhưng đáng lưu ý sự kiện này: Khi ông 
tới nước Kiệt Nhược Cúc Đô, 23) ở lại ba tháng, rồi xuôi 
sông Hằng, tiếp tục chu du về phía đông. Thuyền đi được 
chừng 100 dặm thì gặp mười ghe cướp chận lại; ông bị bắt 
đem về sào huyệt.'”” 

Bọn cướp đặt ông lên bản thờ, chuẩn bị nghi thức hạ sát 
để tế sống nữ thần Durga. Ông biết mình sắp chết, vô 
phương kêu cứu. Tuyệt vọng, ông khép hai mắt, tập trung 
tư tưởng, dốc tâm câu nguyện chư Phật. Như có phép lạ, 
cuồng phong bỗng nổi lên dữ đội, quét đồ mọi thứ trên bàn 
thờ; bọn cướp sợ hãi phải thả ông ra. 

B. Theo Ngô Thừa Ân, đủ loại yêu tinh già, trẻ, đực, cái, 
thậm chí có cả yêu “z⁄í” Hồng Hải Nhi, luôn luôn tìm 
trăm phương nghìn kế bắt sống Đường Tăng ăn thịt. 
Chúng đều tin rằng Đường Tăng là chân tu nhiều kiếp, ăn 
một miếng thịt của ông, sẽ thành trường sinh bất tử. 


10. Kỳ thị tín ngưỡng 
ñ. Theo sử, có những xung đột như sau: 


® Đường Tăng đến A Kỳ Ni (Agr) ở lại một đêm rồi 
sang nước Khuất Chi.” Vì ông khước từ tiệc mặn do vua 


'[TDK X 1988: 133]. 

3® Kayakubja, bang Uttar Pradesh sau này. 

“” Có sách nói ông đi cùng tám mươi người; việc xảy ra ở vùng 
A Đà Mục Khư (Ayamukha). 

43% Keha, thuộc khu tự trị Tân Cương ngày nay. 


Huệ Khải Thị 


nước Khuất Chi đãi, nên phải tranh luận về giáo lý tiểu 
thừa và đại thừa với Quốc Sư Mộc Xoa Cúc Đa 
(Mokshagupra) vốn đã học Phật Giáo tiểu thừa ở Ấn Độ 
hai mươi năm. Sau sáu mươi ngày, khi rời đi, ông được 
vua cho người theo phục dịch, cung cấp ngựa và lạc đà. 

(Cũng giống Tây Du Ký ở Hồi thứ 44: tranh tài với 
quốc sư nước Xa Trì.) 

@ Tới nước Táp Mạc Kiến,” Đường Tăng bị những 
người theo Bái Hỏa Giáo (thờ lửa) cầm đuốc rượt đuổi. 
Vua nước này không ủng hộ đạo Phật, tiếp ông lạnh nhạt. 
Sau khi thuyết pháp cảm hóa được vua, ông lưu lại và chân 
chỉnh các chùa Phật ở kinh thành. 

(Cũng giống Tây Du Ký ở Hồi thứ §4: cạo đầu cho vua 
quan nước Diệt Pháp quy y.) 

@ Tại Ấn Độ, Đại sư Giới Hiền (Siiabhadra), chủ chùa 
Na Lan Đà đã 106 tuổi, giao cho Đường Tăng thuyết nhiều 
bộ kinh quan trọng. Ông trở thành người phát ngôn chính 
thức về giáo lý đại thừa của chùa. Nhiều học giả do khác 
quan điểm giáo lý đã tranh biện với Đường Tăng: 


— Một thầy tu Bà La Môn viết bốn mươi điều biện luận 
dán ở chùa Na Lan Đà, thách thức ai bác được, ông ta sẽ 
dâng cái đầu. Đường Tăng mời sư Giới Hiển làm chứng 
cuộc tranh biện. Ông thăng, nhưng tha mạng kẻ thua. 

(Cũng giống Tây Du Ký ở Hồi thứ 44: tranh tài với 
quốc sư nước Xa Trì, ai thua bị chém đầu.) 

— Bát Nhã Cúc Đa (Prajnagupra), đại sư phái tiêu thừa, 
viết “Phá Đại Thừa Luận” công kích giáo lý đại thừa. 
Đường Tăng viết “Phá Ác Kiến Luận” trình sư Giới Hiền 
rồi công bố để bác lại Bát Nhã Cúc Đa. 


439 Smarkand, nay là thành phố của Uzbek thuộc Nga. 


158 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


B. Theo Ngô Thừa Ân, những xung đột do khác tín 
ngưỡng kê trên được hư câu như sau: 

® Ở nước Xa Trì, thầy trò Đường Tăng chống lại ba 
anh em đạo sĩ yêu tinh đang đàn áp đạo Phật. Đó là yêu 
cọp (quôc sư Hồ Lực), yêu nai (Lộc Lực), yêu dê (Dương 
Lực). 

- Đường Tăng đấu phép cầu mưa với Hồ Lực, ai thua bị 
chém đâu; cùng Hô Lực thi ngôi thiên; cùng Lộc Lực thì 
đoán tên món đô giâu kín trong rương. 

- Tê Thiên đâu phép: cùng Hồ Lực thi chém đầu mọc lại 
đâu khác; cùng Lộc Lực thí mô bụng moi gan; cùng 
Dương Lực thi tắm trong vạc dầu sôi.” 


@ Đánh nhau với yêu đạo sĩ là quốc trượng nước Tỳ 
Kheo.® 

@ Vua nước Diệt Pháp có lời thể phải giết 10.000 nhà 
sư. Tê Thiên hóa phép cạo đầu cả triều đình; hoàng gia và 
bá quan quy y theo đạo Phật, đổi tên nước là Khâm 
Pháp.” 
11. Về chùa Lôi Âm 

A. Theo sử, Đường Tăng tới nước Ma Kiệt Đà 
(Magadha), tụ học ở chùa Na Lan Đà. Chùa này lớn nhất 
Ấn Độ, rộng gần như một thành phố, đã có mặt hơn 700 
năm trước khi Đường Tăng đặt chân đến. Chùa Na Lan Đà 
được coi là đại học cô nhất, chứa khoảng 150 bộ kinh của 
đạo Phật, Bà La Môn, sách về các lãnh vực khác; lúc nào 
cũng có khoảng 10.000 sư tăng tu học. Nghe tin ông đến, 
chủ chùa là Đại Sư Giới Hiền cử khoảng 200 nhà sư và 


2 [TDK V 1988: 116, 131, 134, 143, 146, 148]. 
4 ITDK VII 1988: 190]. 
2 [TDK IX 1988: 74, 101]. 


Huệ Khải 153 


chừng 1.000 phật tử đi đón. Đường Tăng ở chùa năm năm. 

B. Theo 7ây Du Ký, Đường Tăng đến chùa Lôi Âm, 
được đón tiếp rất trọng thể: Phật Tổ cho 8 bồ tát, 4 kim 
cang, 500 la hán, 3.000 yết đế, 11 đại diệu, 18 già lam, tất 
cả đứng xếp thành hai hảng trong chánh điện chào 
mừng.® 

(Tổ chức đón long trọng y như khi Đại Sư Giới Hiền 
tiếp Đường Tăng. Nói khác đi, Tây Du Ký mượn chùa Na 
Lan Đà hư cấu thành chùa Lôi Âm; còn Đại Sư Giới Hiền 
thì hư cấu thành Phật Tổ.) 


12. Về việc kinh bị chìm xuống sông 


A. Theo sử, Đường Tăng lên đường trở về Trung Quốc 
năm 643 (48 tuổi), sau mười mây năm du học ở Ấn Độ. 
Ông dùng voi, lạc đà, ngựa chở 657 bộ kinh và nhiều thứ 
khác về nước. 

Dọc đường (đầu năm 644), qua nước Đản Xoa Thỉ 
La,” ông cỡi voi vượt sông Tín Độ.” Những người 
khác và hành lý đi thuyền. Thuyền ra giữa sông bỗng 
cuông phong ““ nỗi lên làm lật chìm, bị mất 50 bộ kinh. 
Sau này, qua nước Vu Điền, '®) được vua nước này lưu lại 
bảy tháng thuyết pháp, Đường Tăng cho người qua các 


'“ [TDK X 1988: 164]. 

“Ð Có sách chép 10, 13 hay 15 năm. 

(9 Takshasila, nay là tỉnh Punjab, nước Pakistan. 

(24 Tnäj„s, dài khoảng 3.060 km là sông chánh của Pakistan, phát 
nguyên gần núi Kailas ở Tây Tạng (7ïber) và đô vào biển Ả Rập 
ở đông nam KarachI. 

4 Theo [TDK X 1988: 186], khi thầy trò vớt kinh lên bờ thì ma 
quỷ nỗi cuồng phong để cướp kinh, Tê Thiên phải dùng hết oai 
thần mới giữ lại được. 

(8) Kpøran, thuộc khu tự trị Tân Cương. 


160 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


nước khác tìm chép bổ sung số kinh bị mắt. 

Có sách nói lúc nghe tin thuyền chìm, vua nước Ca Tất 
Thí (Kapisa) đến thăm, rước Đường Tăng về kinh thành ở 
năm mươi ngày, trong thời gian đó Đường Tăng cho người 
qua nước Ô Trưởng Na (Uyana) chép lại chỗ kinh trôi 
mất. Sau này khi về đến nước Kustana, lưu lại bảy ngày, 
ông cho người đi tới nước Khuất Chi (Kueha) và Kashgar 
để bồ sung thêm chỗ kinh bị mắt. 

B. Theo Ngô Thừa Ân, thầy trò Đường Tăng và hành lý, 
kinh kệ được con rùa trắng chở từ bờ tây sang bờ đông 
sông Thông Thiên. Rùa bơi chừng nửa ngày, trời đã chiều, 
gần đến bờ bên kia thì rùa giận Đường Tăng không giữ lời 
hứa với nó, đã quên hỏi Phật Tổ giải đáp cho rùa một thắc 
mắc, nên rùa hất luôn cả đoàn người ngựa, hành lý xuống 
sông. Kinh bị ướt, vớt lên phơi khô thì hư mất mấy trang 
chót.” 


13. Bài văn của vua Đường Thái Tông 

ñ. Theo sử, giữa năm 648, Đường Tăng dịch xong chín 
bộ kinh, lây tên là Tân Phiên Kinh Luận. Vua Đường Thái 
Tông tuy già yếu, nhưng muốn kỷ niệm cuộc tây du thỉnh 
kinh vô tiền khoáng hậu nên đích thân viết 781 chữ làm 
một bài tựa cho bản dịch Ấy, và nhan đề là Đại Đường 
Tam Tạng Thánh Giáo. Viết xong, vua cho một quan học 
sĩ đọc trước mặt các quan trong một buôi lâm triều. 

B. Theo Ngô Thừa Ân, Đường Tăng về đến kinh thành; 
Vua Đường Thái Tông mãi nghĩ tới công lao của người em 
kết nghĩa không gì đền đáp được, mắt ngủ. Sáng hôm sau 
giữa triều, vua ứng khẩu đọc cho quan trung thư chép bải 


2 'TDK X 1988: 185]. 


Huệ Khải lội 


Thái Giáo Tự tạ ơn ngự đệ.” 


14. Kết quả cuộc thỉnh kinh 


THEO SỬ THEO NGÔ THỪA ÂN 

— Đường Tăng rời Tràng An — Đường Tăng rời Tràng 
năm 629. An năm 639." 

- Xa xứ 16-17 năm. - Xa xứ 14 năm.“ 

— Mất hai năm mới về tới — Cỡi mây bay về chưa tới 
Tràng An. một ngày.” 

— Tới Tràng An đầu xuân — Tới Trảng An năm 653, 
năm 645, lúc 50 tuôi. ngoài 30 tuôi.”” 

— Cả đi và về vượt qua — Lúc đi vượt qua 108.000 
50.000 dặm đường bộ, dặm; khi vê không tính 
chừng 30.000 km). Có đường bay (đăng 
sách cho là 8.333 dặm vân).C”) 


Anh, khoảng 10.000 km. 


- Thường nói đại khái là đã _— Không tổng kết đã qua 
qua 128 hay 138 nước lớn bao nhiêu nước, chỉ kê 
nhỏ.9) tên 8 nước. ”” 


— Dùng 20 ngựa chở về — Chở về 35 bộ kinh, 5.048 


45 'TDK X 1988: 201-204]. 

45 'TDKT 1982: 51]. 

452 'TDK X 1988: 199]. 

453 'TDK X 1988: 193]. 

2 'TDK X 1988: 199]. 

4 'TDK X 1988]. 

Mỗi nước lớn khoảng một tỉnh của Trung Quốc hay một bang 
của Ấn Độ ngày nay. Chỉ riêng [Thích Minh Châu 1989: 108- 
113] kể tên các nước đủ nhất. 

45? 'TDK X 1988: 199]. 


162 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


nhiều tượng Phật, 150 hột quyền.”® 


xá lợi, 657 bộ kinh và luận 
của nhiêu phái đại thừa, 


đựng trong 520 hộp. 

- Về Trung Quốc dịchkinh  - Về Trung Quốc khỏi dịch 
18 năm,” được 75 bộ, kinh, thầy trò cùng thăng 
gồm 1.335 quyền. thiên. 


So Tây Du Ký với sử, sự trùng khớp như dẫn trên rất 
thú vị; nó cho thấy kỳ tải có một không hai của Ngô Thừa 
Ân. Nếu viết tiêu sử Huyền Trang một cách chân phương 
như sử gia, có lẽ số người ham đọc chẳng là bao. Nhưng 
với ngòi bút của Ngô Thừa Ân, cuộc đời Huyền Trang trở 
thành hấp dẫn, thần bí, ly kỳ và lôi cuốn hàng bao triệu 
người trong liên tiếp mấy trăm năm. Ngô Thừa Ân nhờ 
Huyền Trang mà bất hủ. Huyền Trang nhờ Ngô Thừa Ân 
mà đã rực rỡ càng mãi rực rỡ huy hoảng. 

Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) có lý lắm khi viết rằng: 
SThửứ hỏi, trong lịch sử nhân loại có vị danh nhán thứ hai 
nào như Ông [Huyện Trang] không? Nội một việc dân tộc 
Trung Hoa thân kỳ hóa cuộc đi thỉnh kinh của Ông, truyền 
miệng cho nhau, sau chép lại thành một bộ tiểu thuyết — 
fức bộ Tây Du Ký — cũng là một cải vinh dự mà từ xưa 
đến nay chưa ai được nhận nữa! ” th 

16-3-1996 


28 'TDK X 1988: 176]. 

5 Nữ đạo diễn Trung Quốc, Dương Khiết, làm phim Tây Du Ký 
tập thứ 25, đã cho Đường Tăng thỉnh kinh chữ Hán, chăc bà nghĩ 
là chùa Lôi Âm đã dịch sẵn rồi! 

(2 'TDK X 1988]. 

(6 [Nguyễn Hiến Lê 1971: 5]. 


Huệ Khải 163 


6. Hầu Vương Được Hư Câu Như Thế Nào? 


Toàn bộ các nhân vật, sự kiện trong 7ây Du Ký (TDK) 
của Ngô Thừa Ân đều là hư cấu mà Hầu Vương là nhân 
vật hư cấu rất độc đáo. 

Đối chiếu tỉ mỉ giữa lịch sử và tiêu thuyết có thê thấy 
TDK mô phỏng sự tích Đức Phật Thích Ca (P7C) và sự 
tích Đức Lục Tổ Huệ Năng chép trong Phẩm thứ Nhất 
(Hành Do) của Pháp Bảo Đàn Kinh [PBĐK] đề hư câu 
thành sự tích Hầu Vương. 


1. Giác ngộ lẽ vô thường 

A. Theo P7C, Thái Tử Cồ Đàm sẽ kế vị vua cha Tịnh 
Phạn để làm vua, nhưng sau khi đi qua bốn cửa thành, 
Thái Tử giác ngộ lẽ tứ khổ (sanh, lão, bệnh, tử), đã quyết 
tâm từ bỏ ngai vàng, xa rời vợ trẻ con thơ, đang đêm lẻn ra 
khỏi hoàng cung, du phương tìm đạo giải thoát. 

B. Theo [TDK I 1982: 35], Hầu Vương ở núi Hoa Quả, 
động Thủy Liêm, ngồi trên ngai. vua, đang hưởng thụ sung 
Sướng, chợt giác ngộ lẽ sống chết vô thường, liền phát tâm 
bồ đề, lìa bỏ ngôi vua, vượt biển tìm đạo tu thành Phật 
Tiên đề giải thoát luân hồi sinh tử. 


2. Nhân duyên trò tìm được thầy 

A. Theo PBĐK, Đức Lục Tổ Huệ Năng họ Lư (638- 
713), thuở nhỏ sớm mô côi cha, nhà nghèo, mẹ con bán cử 
sông qua ngày. Một hôm Huệ Năng đem c¿¿ giao cho 


164 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


khách hàng xong, vừa trở gót ra về bỗng nghe có người 
tụng kinh Kim Cang đến câu Ứng vô sở trụ nhỉ sinh kỳ tâm 
(Không nên trụ vào đâu mà sinh ra tâm của mình).''“” Huệ 
Năng hỏi người ấy học kinh này từ đâu, thì được chỉ dẫn 
đến chùa Đông Thiên, do Đức Ngũ Tô Hoằng Nhẫn trụ trì. 

B. Theo [TDK I 1982: 41-43], Hầu Vương trên đường 
tìm đạo, một hôm qua rừng chợt nghe một người kiếm củi 
hát: 

Gặp nhau Phật Đạo phép mâu, 
Bình tâm tĩnh tọa tụng câu Huỳnh Đình... 

Hầu Vương hỏi thăm bài hát này học từ đâu, được 
người kiếm củi chỉ đến động Tà Nguyệt Tam Tỉnh, núi 
Linh Đài Phương Thốn, do Tổ Sư Tu Bồ Đề làm chủ. 

Lưu ý: PBĐK và TDK đều nói đến cởi, duyên khởi từ 
củi mà phăng ra con đường đến gặp thầy học đạo. Củi là 
chất đốt, dùng để đun nấu; vậy củi là ẩn ngữ nhắc đến 
luyện hỏa hầu, đốt lò bát quái, luyện đơn nấu thuốc, tức là 
ám chỉ việc tham thiền của nhà Phật hay tịnh luyện của 
đạo Lão. 


3. Thầy hỏi mục đích đi tu của trò 

A. Theo P8ĐK, Huệ Năng đến gặp Đức Ngũ Tổ Hoằng 
Nhẫn. Tổ hỏi: “Muốn câu vật chi?” Huệ Năng đáp: “Chỉ 
câu làm Phật chứ chăng câu vật chi khác.” 

B. Theo [TDK I 1982: 51], Tổ Sư Tu Bồ Đề hỏi Hầu 
Vương: “Nay nhà ngươi muôn học đạo gì?” Rôi Tô Sư 
giới thiệu đủ các môn phép thuật, nhưng Hâu Vương 
khăng khăng chỉ đòi học được phép trường sinh, tức là chỉ 





dềo) Xem bài Ngọn Gió Tro rong Lò. 


Huệ Khải 165 


muốn tu thành Tiên Phật.“ 


4. Buổi sơ kiến thầy trò nói đến tánh 

A. Theo PBĐK, Khi Huệ Năng mới đến chùa, Đức Ngũ 
Tô chê là người gôc phương nam quê mùa không thê làm 
Phật. Huệ Năng cãi: “Người ta có phân biệt phương nam, 
phương bắc nhưng Phật /đnh ‡ không có nam bắc.” 


B. Theo [TDK I 1982: 47], Hầu Vương chân ướt chân 
ráo đến động Tà Nguyệt Tam Tỉnh, ra mắt Tổ Sư. Tổ hỏi 
tánh 3 (họ) Hầu Vương là gì, Hầu Vương đáp rằng không 
có fánh †‡ (bản tính). 


5, Phải công quả trước khi thọ pháp 


A. Theo PBĐK, Huệ Năng ở lại chùa của Đức Ngũ Tổ, 
được giao chẻ củi, giã gạo. Sau khi làm công quả hơn tám 
tháng mới được Tổ truyền pháp. 

B. Theo [TDK I 1982: 49], Hầu Vương ở lại động Tà 
Nguyệt Tam Tinh, chăm lo quét dọn, làm vườn, gánh 
nước, kiếm củi, sau bảy năm công quả mới được Tổ truyền 
pháp. Vậy, cả Huệ Năng và Hầu Vương trước khi thọ pháp 
thiên (công phu) đều phải trải qua môt quá trình làm công 
quả. 


(4Ð Trưởng sinh hiểu theo dân gian là sống lâu dài, không chết. 
Hiểu theo đạo Cao Đài, chỉ có tu cho thành bậc Kửmn Tiên hay 
Phật mới thoát ra vòng luân hồi, không còn bị luật sinh tử chỉ 
phối, và đó mới thực là rường sinh. 

6 Theo giáo lý Cao Đài, điều kiện này là căn bản không thể 
thiếu được đối với các hành giả (người tu thiền), vì nếu không có 
công quả làm nền móng, giải trừ nghiệp (kara) thì quá trình 
thực hành công phu (hành thiền) sẽ gặp nhiều chướng ngại. Do 
đó, pháp môn tu của Cao Đài ngày nay kết hợp công quả, công 
phu với công trình (luyện kỷ, tu thân cho nên đạo hạnh), gọi 


166 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


6. Thây sợ trò bị đồng môn ám hại 

A. Theo P8ĐK, Đức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn muốn tuyển 
người thừa kê y bát thiên tông; giao hẹn ai làm được kệ 
chứng tỏ đã thây được tánh mới được chọn làm Lục Tô. 
Huệ Năng làm bài kệ: 

## 4 &H} Bồ đề bản vô thụ, 

RỊ 4š 7R 3È & Minh kính diệc phi đài, 
+# &—3 Bản lai vô nhất vật, 

†[ ÿ 3# Jš 34 Hà xứ nhạ trần ai? 

Nghĩa là: 

Bồ đề vốn không cây, 
Cũng chẳng đài gương tỏ, 
Vốn không có vật gì, 

Chó nào đóng bụi lọ? 

Bài kệ làm cả chùa xôn xao, kinh ngạc. Đức Ngũ Tổ sợ 
Huệ Năng bị kẻ khác ám hại đê đoạt quyên kê vị, liên lây 
giày chùi luôn bài kệ như ngâm tỏ ý rẻ rúng, và bảo với 
mọi người răng Huệ Năng vân chưa thây tánh (chưa đạt 
đạo). 

Vốn khi Huệ Năng mới đến xin học đạo đã ứng đối lanh 
lợi, Đức Ngũ Tô phòng xa có kẻ ghen ty ám hại, nên phải 
sớm tìm cách che chở. Một hôm Huệ Năng đang giã gạo ở 
sau chùa, Tô đi đên bên cạnh, nói nhỏ: “Fa thây ý kiên 
ngươi có thê dùng, nhưng e sợ có kẻ ác làm hại ngươi, cho 
nên chăng nói với ngươi, ngươi có biêt hay chăng?” 

B. Theo [TDK I 1982: 65], Hầu Vương hầu như đã học 
xong pháp thuật của thây. Một hôm, do tính hiêu thăng, 
Hâu Vương biêu diễn thân thông khoe tài với đông môn. 


chung là fđm công. 


Huệ Khải Tết 


Tổ Sư nghe huyện náo, ra măng: “Công phu ấy có thể đùa 
cợt trước mặt mọi người sao? Giả sử ngươi thấy người 
khác CÓ, ặt phải cầu người ta. Người khác thấy ngươi có, ất 
phải cầu ngươi. Nếu ngươi Sợ tai vạ, ặt phải truyền cho 
người ta. Nếu không truyền sẽ bị hại, tính mệnh nhà ngươi 
khó mà giữ nồi.” 


7. Thầy ra ám hiệu hẹn giờ để bí mật truyền riêng pháp 
môn 

ñ. Theo PBĐXK, một hôm khác, sau khi Huệ Năng trình 
ra bài kệ “Bồ để bản vô thụ... ”, Tô đến chỗ Ngài đang giã 
gạo, hỏi bóng gió: “Gạo giã kỹ chưa?” Ngụ ý hỏi trình độ 
tu hành tới đâu rồi. Huệ Năng lĩnh hội, cũng đáp bóng gió: 
“Gạo giã đã kỹ lắm rồi, chỉ còn thiếu cái sàng.” Ngụ ý nói 
tu đã tới nơi TÔI, nhưng chưa có thầy giúp ấn chứng. Tổ 
nghe xong, cẩm gây gõ vào côi ba cái rồi lắng lặng quay 
đï. Huệ Năng hiểu ý, canh ba lẻn vào phòng Tổ. Ngũ Tổ bí 
mật truyền trao y bát cho Huệ Năng làm Lục Tô. 

B. Theo [TDK I 1982: 55] một hôm Tổ Sư giới thiệu 
cho Hầu Vương đủ các môn học mà Hầu Vương đêu nhất 
quyết không chịu, vì chẳng phải là môn đề được sống lâu. 
Tổ Sư làm mặt giận, câm gậy gõ vào đầu Ngộ Không ba 
cái, quay lưng đi thắng vào trong, đóng cửa giữa lại. Ngộ 
Không ngâm hiểu: Tổ Sư ám chỉ canh ba, đi vào bên 
trong, lối cửa sau, ở chỗ kín ấ ây sư phụ sẽ truyền đạo cho. 


8. Truyền pháp xong thầy buộc trò lập tức ra đi 

A. Theo PBĐK, Đức Ngũ Tổ mật truyền y bát cho Huệ 
Năng làm Lục Tô xong, lại thúc hôi bảo Ngài phải đi khỏi 
chùa lập tức: “Nhà ngươi nên đi mau, kẻo e người ta làm 
hại.” Huệ Năng hỏi: “Đi nẻo nào bây giờ?” 

B. Theo [TDK I 1982: 66], sau khi Hầu Vương học 


168 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


xong các phép thuật, Tổ Sư thấy Hầu Vương khoe tài biến 
hóa với đồng môn, bèn giả mặt giận, mượn cớ mắng nhiếc. 
Hầu Vương cúi đầu xin tha tội, Tổ Sư quyết liệt đuổi đi 
luôn: “Ta cũng không bắt tội nhà ngươi, nhưng nhà ngươi 
phải đi đi thôi.” Hầu Vương ứa lệ, hỏi: “Tôn sư bảo con đi 
đâu?” 

Lưu ý: Khi từ chỗ sư phụ ra đi, hai câu hỏi của hai đệ tử 
cũng gần giống nhau; Huệ Năng hỏi: “đi nẻo nào?” còn 
Hầu Vương hỏi: “con đi đâu?” 


Tám điểm tương đồng dẫn trên cho thấy Tây Du Ký của 
Ngô Thừa Ân đã dựa vào một phần lịch sử của đạo Phật ở 
Ấn Độ và lịch sử Thiền Tông ở Trung Quốc để hư cấu 
thành sự tích Hầu Vương. Đó là lấy thực (lịch sử) làm hư 
(tiêu thuyết)... 


16-3-1996 


Huệ Khải 163 


Sách Tham Khảo Chọn Lọc 


LẤu Học Quỳnh Lâm 1912] — Ấu Học Quỳnh Lâm. Thượng 
Hải: Thiên Bảo Thư Cục thạch ân; Quảng lch Thư Cục 
phát hành. 

Lấu Học Quỳnh Lâm 1994] — Trình Đăng Cát (Minh); 
Trâu Thánh Mạch (Thanh). 4u Học Quỳnh Lâm. Thái 
Nguyên, Liêu Ninh: Băc Nhạc Văn Nghệ Xuât Bản Xã 
phát hành. 

[C.J. Jung 1965] và Ñ. Wihelm — Das Geheimmis der 
Goldenen Blñie. Zũrich và Stuttgart: Rascher. 


[D.T. Suzuki 1960] — Manual of Zen Buddhism. New 
York: Grove Press, Inc. 

[Đái Nguyên Trường 1970] — Tiên Học Từ Điển. Đài Bắc, 
Đài Loan: Chân Thiện Mỹ Xuât Bản Xã. 

[Đại Thừa Chơn Giáo 1950| — Đại Tiừa Chơn Giáo. Sài 
Gòn: Chiêu Minh Đàn xuât bản, bản In lân thứ Hai. 

[Đoàn Trung Còn 1963] - Phật Học Từ Điển. Ba quyền. 
Sài Gòn: Phật Học Tòng Thơ xuât bản. 

[Đỗ Tất Lợi 1981] - Những Vị Thuốc Và Cây Thuốc Việt 
Nam. Nxb Khoa Học Kỹ Thuật, Hà Nội. 

[Giới Tử Viên 1966] —- Nguyên Bản Giới Tử Viên Họa 
Phó. Hong Kong: Hương Cảng Cơ Bản Thư Cục. 

[Hemy Doré 1966} -— Researches Imo  Chỉinese 
SuperstiHons by Henry Doré, J.S. translated from the 


170 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


French with nofes, historical and explanatory by M. 
Kemnelly, J.S. Taipei. [Bản tiêng Pháp: Recherches sur 
les Supersifions en Chine. 3 vol. Shanghai: 1922-1926. ] 
[Hồng Phi Mô 1992] - Đạo. Giáo Tì Tưởng Sinh Thuật. 
Trung Quôc: Chiệt Giang Cô Tịch Xuât Bản Xã. 
[Karl Jaspers 1963] — Miefzsche and Christianfy. Trans. 
by E. B. Ashton. Henry Regnery Co., Gateway Edition. 


[Léon Wleger 1927] — Histfoire des Croyances Religleuses 
et des Opimions Philosophiques en Chine. Hien-hien. 
[Lê Anh Minh] — “Tản Mạn Vẻ Thư Pháp”. Tuần san Sài 

Gòn Thứ Bảy. Sô 421, ngày 06-3-1990, 

[Liu Tsun-Yan 1973] — “7e Compilation and Historical 
Value oƒ the Tao- Isang” (in Essays on the Sources for 
Chinese History. Editors: Donald Leslie, Colin 
Mackerras, Wang Gung Wu. Canberra: Canberra 
Ausfralian National University Press.) 

[Lỗ Tấn 1996] - Sơ Lược Lịch Sử Tiểu Thuyết Trung 
Quốc. Lương Duy Tâm dịch. Hà Nội: Nxb Văn Hóa - 
Thông Tìn. 

[Max Kaltenmark 1965] — Lao Tseu et le Taoisme. ParIs: 

SeuIl. 

[Nancy Wilson Ross 1968] — Trois Voies de la Sagesse 

Asiafique. Paris: Stock. 


[Narada 1964| - The Buddha and His Teachings. Sài Gòn. 
[Ngô Phong 1994] — Trung Quốc Đạo Học Thông Điển. 
Trung Quôc: Nam Hải Xuât Bản Công Ty. 

[Ngô Thừa Ân 1988] - Tây Du Ký (truyện tranh). Trung 
Quôc: Nxb Mỹ Thuật Hà Bắc. 

[Nguyễn Hiến Lê 1971] - Ý Chí Sắt Đá (bài “Huyện 





Huệ Khải 11 


Trang Và Công Cuộc Thỉnh Kinh Vô Tiên Khoảng Hậu 
Của Nhân Loại ”). Sài Gòn: Ñxb Thanh Tân. 

[Owen and Eleanor Lattimore 1971] — Suks, Spices and 
Emprre. New York: Dell Publishing Co. Inc. 

[PBĐK] - Pháp Bảo Đàn Kinh. Huyền Mặc Đạo Nhơn và 
Đoàn Trung Còn dịch. Sài Gòn: Phật Học Tòng Thơ 
xuât bản. 

[Soothill 1962|] Soothill Wiliam Edward và LewIs 
Hodous cùng các người khác — 7Trung-4nh Phát Học Từ 
Điển —A Dictionary oƒ Chinese Buddhist Terms. Đài 
Bắc: Phật Giáo Văn Hóa Phục Vụ Xứ xuất bản. 

[TDK I-X 1982-1988] Ngô Thừa Ân — 7ây Du Ký. Tập I- 
X. Như Sơn, Mai Xuân Hải, và Phương Oanh dịch. Hà 
Nội: Nxb Văn Học. 

[TDK 1987] Ngô Thừa Ân, 7ây Du Ký. Trường Sa, Hồ 
Nam, Trung Quôc: Nhạc Lộc Thư Xã. 

[Thất Chơn Nhơn Quả 1974] Thất Chơn Nhơn Quả. Lâm 
Xương Quang dịch. Mỹ Tho: Liên Hoa Tịnh Thât xuât 
bản. 

[Thích Minh Châu 1989] — Huyền Trang, Nhà Chiêm Bái 
Và Học Giả. Trường Cao Câp Phật Học Việt Nam xuât 
bản. 

[Từ Hải 1948] - 7? Hải. Đài Loan: Trung Hoa Thư Cục. 

[Võ Đình Cường 1992] —- Đường Tam Tạng Thỉnh Kinh. 
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam xuât bản. 

[Vương Hồng Sên 1993] - 7ú Xem Truyện Tàu, bài 
“Lược Khảo Về 1: ây Du Ký Và Đại Đường Tây Vực 
Ký”. Nxb Thành Phô. 


172 








D DĐ  _”ẦˆẦ CD ẦC  ”D:ẦD”DẦ CD  CDDẦ  D DCD CD CD LCD 


D 


(Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


CÁC KINH SÁCH ĐÃ ĐƯỢC ẤN TỐNG 


Đại Giác Thánh Kinh và Kinh Thánh Giáo Pháp 
Đại Thừa Chơn Ciáo 

Bảo Pháp Chơn Kinh 

Quan Âm Phổ Chiếu Pháp Bảo Tâm Kinh 
Khuyến Nữ Hồi Tâm 

Địa Mẫu Chơn Kinh 

Thuyết Đạo: Chữ Tâm, Tình Thương, Ngọc Kinh 
Thánh Giáo Sưu Tập (1965-1971) 

Nữ Trung Tùng Phận 

Kinh Sám Hối 

Thánh ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát 

Ngọc Minh Kinh 

Giáo Đoàn Nữ Giới 

Tu Chơn Thiệp Quyết 

Thánh Đức Chuyển Mê 

Thánh Đức Chơn Kinh 

Thánh Đức Chơn Truyền Trung Đạo 

Bình Minh Đại Đạo 

Hồi Dương Nhơn Quả và Ngọc Lịch Minh Kinh 
Thất Chơn Nhơn Quả (Lâm Xương Quang dịch) 
Thánh Huấn Hiệp Tuyển (Quyển ]) 

Thánh Huấn Hiệp Tuyển (Quyển II) 

Huấn Từ Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế 
Đạo Pháp Bí Giải 

Tam Thừa Chơn Ciáo 

Kinh Pháp Hoa 

Thiên Địa Bát Dương 

Tư Tưởng Đạo Gia (Hàn .Sĩnh tuyển, Lê Anh Minh dịch) 
Ngô Văn Chiêu - Người Môn Đệ Cao Đài Đầu Tiên 
(Huệ Khải — Sách song ngữ Việt Anh) 

Bồi Dưỡng Đức Tin (Ngọc Giáo hữu Bùi Văn Tâm) 
Lồng Con Tin Đấng Cao Đài (Huệ Khẩ¡) 











Huệ Khái 173 


ñ Cơ Duyên và Tuổi Trẻ (hạm Văn Liêm) 

a_ Đất Nam Kỳ - Tiền Để Văn Hóa Mở Đạo Cao Đài 
(Huệ Khải — Sách song ngữ Việt Anh) 

a_ Tìm Hiểu Kinh Sám Hối (7hanh Căn - Huệ Khải) 

ä_ Tam Giáo Việt Nam - Tiền Để Tư Tưởng Mở Đạo Cao Đài 
(Huệ Khải - Sách song ngữ Việt Anh) 

ñ_ Có Một Tình Thương (Bạch Liên Hoa) 

ä_ Hương Quế Cho Đời (®hạm Văn Liêm) 

ñ_ Đạo Nguyên Chánh Nghĩa (V7nh Nguyên Tị) 

ñ_ Hành Trang Người Đạo Cao Đài (Điệu Nguyên) 

ñ_ Ngài Minh Thiện: Cuộc Đời & Đạo Nghiệp 
(Đại Cơ Huờn) 

ä_ Thất Chân Nhân Quả (Lê Anh Minh dịch và chú) 

ñ_ Giải Mã Truyện Tây Du (Huệ Khẩr) 

ä_ Hành Trình Về Phương Đông (Nguyên Phong) 

ña_ Một Dòng Bát Nhã (Huệ Khải) 

n Thiện Thư: 
Cảm Ứng Thiên - Âm Chất Văn - Công Quá Cách 
(Lê Anh Minh) 

ñ_ Thiên Đàng Địa Ngục Hai Bên (Điệu Nguyên) 

ä_ Đọc Lại Thất Chân Nhân Quả (Huệ K”"ẩi) 

ĐÓN ĐỌC: 

ä_ Lời Vàng Sen Trắng 

ñ_ Câu Chuyện Đức Tin 

a_ Chiến Thắng Vạn Quân Không Bằng Tự Chiến Thắng Mình 


Địa chỉ liên lạc: 


THIÊN LÝ BỬU TÒA 
12695 Sycamore Ave 
San Martin, CA 95046. USA 
www.thienlybuutoa.org 
Tel: (408) 683-0674 


174 (Sách biếu) GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH SÁCH KHUYẾN THIỆN 


1) Một là những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, 
nặng thì chuyển thành nhẹ. 

2) Hai là thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả 
tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước lửa, trộm cướp, đao binh, 
ngục tù. 

3) Ba là vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiển khổ, oán 
cừu, oan trái của đời trước cũng như đời nầy. 

4) Bốn là các vị hộ pháp thiện thần thường gia hộ nên những 
loài dạ xoa, ác quỷ, rắn độc, hùm beo tránh xa không dám hãm 
hại. 

5) Năm là tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, 
đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiển sáng, mạnh 
khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt. 

6) Sáu là chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y thực 
đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời. 

7) Bảy là lời nói việc làm Trời, người hoan hỷ, đến đâu cũng 
được mọi người kính mến ngợi khen. 

8) Tám là ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, khốn 
nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh 
chung liền được nam thân. 

9) Chín là vĩnh viễn xa la đường ác, sanh vào cõi thiện, tướng 
mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy. 

10) Mười là hay vì tất cả chúng sanh trồng các căn lành. Lấy 
tâm cầu của chúng sanh làm ruộng phước điển cho mình. Nhờ 
công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng. Sanh ra 
nơi nào cũng thường được thấy Phật, nghe pháp, phước huệ 
rộng lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật quả. 


Huệ Khải 175 


CHUNG TAY CÔNG QUẢ PHÁP THÍ 


Theo kinh 7z Ngươn Giác Thế (Chiếu Minh Đàn, Cần 
Thơ: Nhà in Phương Nam, do Tiền bối Cao Triều Trực ấn tống), 
trong đàn cơ ngày 02-11 Tân Mùi (thứ Năm 10-12-1931), đức 
Thần oai Viễn trấn Quan Thánh Đế Quân giáng dạy như sau 
(tr.36): 

“Phàm người tu hành mà đặt đặng một bộ kinh sắm mà 
khuyên chúng làm lành thì người ấy đặng thành tiên. Còn người 
văn chương quân tử mà làm đặng một pho sách dạy chúng luân 
thường đạo lý thì người đặng thành thánh.” 

Trong đàn cơ tại thánh tịnh Ngọc Minh Đài, ngày 23-12 Kỷ 
Dậu, thứ Sáu 30-01-1970, Đức Giáo tông Đại đạo Thái Bạch 
Kim Tỉnh dạy: 


“Hơn một lần, Bần Đạo có nói rằng bố thí thực phẩm cho 
người đới lòng là một nghĩa cử từ thiện có phước đúc công quả, 
nhưng bố thí lời đạo đúc để giác ngộ người đói kém về mặt tính 
thần lại càng phúc đức, công quả trọng đại hơn.” 

Thánh giáo soi rọi cho mọi người thấy rằng tiếp tay phổ 
truyền văn hóa đạo đức sâu rộng trong xã hội nhân sinh để góp 
phần xây dựng cuộc đời trở nên thuần lương thánh thiện là một 
việc rất quan trọng, rất cao quý. Thế nên kinh sách Tam Giáo 
xưa nay luôn dạy nhân sanh hãy biết làm pháp thí. 

Nếu Quý vị phát tâm muốn công quả ấn tống kinh sách 
khuyến thiện (tại Hoa Kỳ được trừ thuế lợi tức cuối năm theo 
luật lệ hiện hành), chi phiếu xin đề “Thiên Lý Bửu Tòa” với ghi 
chú “Kinh sách”, và gởi về: 

THIÊN LÝ BỬU TÒA 
12695 Sycamore Ave 
San Martin, CA 95046. USA 
Điện thoại: (408) 683-0674 


_ HUỆ KHẢI 
GIÁI MÃ TRUYỆN TÂY DU 


Trình bày & Kỹ thuật: DŨ LAN 
Vẽ bìa: LÊ RNH HUY 





Published by 
Wwww.†tamgiaodongnguyen.com 


SÁCH ẤN TỐNG - EREE BOOK 


Địa chỉ thỉnh sách: 
THIÊN LÝ BỬU TÒA 
12695 SYCAMORE AVE 
SAN MARTIN, CA 95046. USA 
Tel: (408) 683-0674 
www.thienlybuufoa.org 


Printed in the USA by 
PAPYRUS (Chỉ Thảo) 
1002 South 2" S†, San Jose, CA 95112 
(408) 971-8843 » papyrusqt@yahoo.com 


